LAMI GIAU, д 


NHUNG BÍ MAT VE TIEN BAC- 
DIEU MA BAN KHONG НОС Ó NHÀ TRUONG! 
RICH DAD POOR DAD FOR TEENS 


The Secrets About Money- 
That You Don’t Learn In School! 


Er | Robert Т, Kiyosaki & Sharon L. Lechter 


Chia së ebook : Chiasemoi.com 


Những Bi Mật Về Tiền Bạc - Điều Ma Ban Không Hoc Ó Nhà Trường! 
Series Day Con Làm Giàu - Тар 9 


Robert Т. Kiyosaki & Sharon L. Lechter 


Table of Contents 


LOI GIỚI THIEU 

Con đường đến với sự tự do tai chính của bạn bat đầu ở đây 
CHƯƠNG 1 

Trí tuệ tài chính: Một cách học mới 

CHƯƠNG 3 

Bí mật đồng tiền của người cha giàu: Làm việc để học, đừng làm việc vì tiền 
CHƯƠNG 4 

Bí mật đồng tiền của người cha giàu: “Tiền bạc làm việc cho tôi” 
CHƯƠNG 5 

Bí mật đồng tiền của người cha giàu: Làm ra tiên 

CHƯƠNG 6 

Bí mật đồng tiền của người cha giàu: Tất cả nằm ở Vòng quay tiền mặt 
CHƯƠNG 7 

Bí mật đồng tiền của người cha giàu: Chơi để học 

CHƯƠNG 8 

Những cơ hội làm ra tiền dành cho các bạn trẻ 

CHƯƠNG 9 

Quản lý tài sản của bạn 

CHƯƠNG 10 

Quản lý nợ 

KẾT LUẬN 

Bước khởi đầu thuận lợi trên con đường tài chính của bạn 

Thư của Sharon Lechter 


Ban doc than mén, 


Day là quyển thứ 9 trong bó sách DAY CON LAM GIAU, va là quyển sách 
mới nhất của RobertT.Kiyosaki trong loạt sách về tài chính và đầu tư bán 
chạy nhất của ông. Quyển sách không chỉ chia sẻ câu chuyện riêng tư tuyệt 
vời của tác giả, mà còn chỉ cho bạn cách đưa ra những chọn lựa trong c sống 
hiện tại của bạn — những chọn lựa để giàu có. 


Một điều chúng tôi muốn nói trước khi các bạn đọc quyển sách này là, bạn 
có thể tìm thấy ở đây kiến thức bao quát nhất đã có trong những tập sách 
trước với điểm nổi bật trong cách thể hiện là ngôn ngữ giản dị, cách đặt vấn 
đề và giải quyết vấn đề trực tiếp và rõ ràng, có phần hỏi & đáp, bảng câu hỏi 
trắc nghiệm, và tính thực hành cao. Quyển sách này chắc chắn giúp bạn có 
một kiến thức khởi đầu thuận lợi trên con đường đến với sự tự do tài chính. 


Bạn không cần quan tâm là ở trường bạn học giỏi ở mức nào. Bạn có đủ 
thông minh để phát triển về mặt tài chính và bạn luôn nhớ là, không bao giờ 
là quá trễ để bắt đầu tìm kiếm kiến thức tài chính cho bản thân! 


Xin cám ơn các bạn đã và đang đọc bộ sách DẠY CON LÀMGIÀU! 


NXB TRE 


LOI GIOI THIEU 


Con đường đến với sự tự do tai chính cua bạn bắt 
đầu ở đây 


Bài tập trắc nghiệm 
Đôi khi bạn có cảm giác rằng những gi bạn đã và đang học được ở nhà 
trường không áp dụng được nhiều vào cuộc sống hiện tại? 
Có/không 


Bạn có cảm thấy rằng trường học chưa thật sự chuẩn bị đủ tốt để bạn có thể 
tự tin bước vào thế giới thực? 


Có/không 


Có lúc bạn muốn mua thứ quan trọng đối với bạn, nhưng cha mẹ bạn 
thường nói rằng họ không đủ khả năng? 


Có/không 


Bạn có âm thầm lo lắng rằng mình không thể sống theo cách mình muốn 
khi bạn phải tự lập? 


Có/không 


Bạn có thật sự muốn tìm hiểu về tiền bạc nhưng ở nhà và ở trường chẳng ai 


dạy bảo bạn điều đó? 


Có/không 


KKK 


Nếu ban trả lời là “có” từ 2 đến 3 câu hỏi trên thi quyển sách này là dành 
cho bạn rồi đó. Tôi đã đấu tranh với những tình huống này khi tôi trưởng 


thành. Không phải lúc nao tôi cũng hoc tốt ở trường. Năm lớp 10 tôi bi lưu 
ban. Bây giờ tôi đang sống theo đúng những gi mình mong muốn — một cuộc 


sống hoàn toàn tự do về tài chính. 


Có lẽ bạn cũng đang chống chọi để có được sự tự do về tài chính và sự độc 
lập trong một số khía cạnh của cuộc sống. Thậm chí mặc dù bạn không phải 
trả tiền thuê nhà hay trả tiền đổ xăng cho xe, rất có khả năng là bạn cũng đang 


sẵn sàng nghĩ đến cách để có tiền đáp hu cầu cuộc sống xã hội của mình. 


Có lẽ bạn cũng đang dành dụm tiền để mua một bộ máy vi tính mới hay 
một chiếc xe. Nếu đúng như vậy, quyển sách này sẽ giúp bạn làm cho tiền 
phát triển nhanh hơn và bạn sẽ đạt được những gì mình muốn sớm hơn. Có lẽ 
bạn đang vò đầu bứt tóc để tìm cách có đủ tiền đi xem phim mỗi tuần, mua 
những đĩa nhạc, đĩa phim, hay mua quà tặng một người đặc biệt nào đó. 


Cho dù bạn đang được cha mẹ trợ cấp, hay có một công việc sau giờ học 
hoặc vào cuối tuần, bạn cũng cần phải học về hoạch định ngân sách và học 
cách để phát triển số tiền mình có. Nếu đúng như vậy, quyển sách này là dành 


cho bạn rồi còn gì! 


Hoặc, có lẽ bạn là một trong số rất nhiều những người trẻ rất cần, cần một 
cách thật sự, nguồn thu nhập, bởi vì có thể cha mẹ bạn không chu cấp đủ cho 
bạn. Nhiều người lớn học được những quy tắc cổ xưa về an toàn tài chính và 
rồi ngạc nhiên - và thất bại — khi những quy tắc này thay đổi. Thật không 


may, phần lớn con cái của họ phải gánh chịu hậu quả! 


Dạy Con LamGiau tập 9 — Những bi mật về tiền bạc - điều mà bạn không 
học ở nhà trường! giới thiệu những điều thật sự quan trọng mà tôi đã học 
được khi trưởng thành. Cha ruột tôi bảo tôi phải đến trường để có kiến thức. 
Cha của Mike, người bạn thân nhất của tôi, đã cho tôi công việc và chỉ bảo tôi 


về một loại giáo dục khác, đó là thứ tôi đã học được trong cuộc sống thực tế. 


Tôi đã học được rất nhiều từ cả hai người cha. Cả hai đều tin rằng giáo dục 
là quan trọng, nhưng có những quan điểm hoàn toàn khác nhau về vấn đề tiền 
bạc. Một người rất quan tâm đến tiền (cha của Mike) và một 1;i chang quan 


tâm tí nào đến tiền cả (cha ruột tôi). Một người thì luôn lo lắng là không bao 


gid có đủ tiền nong (cha ruột tôi). Một người thi luôn nghĩ về tiền và nghĩ về 
cách để thống lĩnh được sức mạnh của nó (cha của Mike). 


Cha tôi có học vấn cao, nhưng ngay cả như vậy, ông thường nói là ông sẽ 
chang bao giờ giàu có được. Ông nói: “Tiền không là gì cả”. Còn cha của 
Mike thì nói khác: “Tiền là sức mạnh”. Cha tôi luôn chật vật để có đủ tiền 
trang trải cho cả nhà mà không bị mắc nợ. Cha của Mike luôn có rất nhiều 
tiền. Tôi cần cả hai người cha và cả hai đã giúp tôi được như ngày hôm nay. 
Họ dạy tôi rằng có rất nhiều cách để giàu có. Giáo dục là một cách để giàu có. 
Thịnh vượng về tài chính là một cách khác. 


NGƯỜI CHA GIÀU - NGUOICHA NGHÈO 


Trong sự nghiệp của mình, tôi đã có đủ tiền nằm trong doanh nghiệp, bất 
động sản, và tài sản trên giấy để nghỉ hưu sớm và hưởng trọn vẹn những điều 
tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng. Tôi cũng đã viết được một số quyển 
sách. Quyển đầu tiên của tôi - Day Con Làm Giàu tập 1 — nói đến chuyện 
giáo dục tài chính cho cá nhân tôi. Trong quyển sách đó, tôi gọi cha ruột của 
mình là người cha nghèo, và cha của Mike là người cha giàu. Gọi như thế, tôi 
không hề có ý chỉ trích ai trong số họ. Tôi chỉ muốn đưa ra điểm khác nhau 
cơ bản trong cách nghĩ của họ về tiền bạc và cách họ đặt ra những mục tiêu 


cho mình. 


Người cha giàu luôn luôn bảo tôi: “Nếu con muốn làm một việc рі đó — con 
phải nghĩ là con có khả năng làm được - và con sẽ có nhiều cơ hội để đạt 
được điều con mong muốn”. Người cha giàu luôn nghĩ là mình có thể làm 
được - và ông đã giàu có. Quyn sách được ra đời hầu giúp những ai thật sự 
muốn giàu có để đạt mục tiêu tài chính. Quyển sách sớm trở nên nổi tiếng và 
được đón nhận nồng nhiệt. Trong quyển sách, tôi đưa ra vài quan điểm về tiền 
bạc rất khác với những điều mà nhiều người thường nghe nói tới, nhưng nó đã 
phản ánh được thực trạng của nền kinh tế đang thay doi nhanh chóng ngày 
nay - và những thông điệp trong quyển sách được nhiều người, ở moi tang 
lớp và lứa tuổi khác nhau, đón nhận. 


Hiện tại tôi dang thường xuyên di thưởng ngoạn day đó và thuyết trình về 
bộ sách Dạy Con Làm Giàu. Nhiều người thường tranh thủ đến gặp trực tiếp 
tôi để hỏi về cách dạy cho con họ về tiền bạc, và như thế, những cuốn sách 


tiếp theo trong bộ Dạy Con Làm Giàu ra đời. 


KIẾN THỨC TÀICHÍNH 


Chúc mừng bạn đã chọn đọc quyển sách này! Dạy Con LàmGiàu tập 9 — 
Những bí mật về tiền bạc - điều та bạn không học ở nhà trường! sẽ dạy bạn 
một trong những đề tài quan trọng nhất mà hầu không được đề cập tới ở nhà 
và cả ở trường: kiến thức tài chính. Khi người ta nói về kiến thức, người ta 
thường hay nghĩ tới khả năng đọc và viết tốt. Tuy vậy, còn nhiều điều đáng 
nói hơn thế. Có kiến thức là giỏi ở lĩnh vực nào đó. Tôi có thể nói răng kiến 
thức là khả năng nói bằng ngôn ngữ của một lĩnh vực nào đó. Nói về tiền bạc 
đòi hỏi phải có ngôn ngữ hoàn toàn mới. Quyển sách này giúp bạn thành thạo 
ngôn ngữ tài chính. 

Có nhiều cách để chúng ta giỏi ở một lĩnh vực nào đó. Giỏi về tiền bạc 
không phải là chuyện dễ dàng. Đó là điều mà bạn cần phải học và rèn luyện. 
Bạn có thể học rất nhiều kiến thức kinh tế ở nhà trường, hoặc thậm chí học 
cách tính toán sổ séc trong các lớp toán, nhưng đó có lẽ chỉ là một phần của 
chương trình học. Và phần lớn những điều được dạy mang tính “lý thuyết” 
thay vì phải là những từ vựng thật sự cho những tình huống thực tế. Nhà 
trường thường nặng về nghiên cứu học thuật hơn là thực hành. 


Quyển sách này sẽ đề cập những gi mà nhà trường còn bỏ sót. Nó sẽ cung 
cấp cho bạn ngôn ngữ và kiến thức cần có để bạn cảm thấy tự tin chịu trách 
nhiệm cuộc sống tài chính của mình, cho dù bạn khởi sự một doanh nghiệp 
mới hay chỉ đơn giản là bạn đủ tự tin để nói chuyện với người có thể trở thành 
cố van tài chính cho bạn - “Người cha giàu” của bạn. Trong khi có thể một vài 
người bạn của bạn đang dành hàng giờ ngồi xem ТУ, chăng đi đâu cả, thì bạn 
đang ung dung cập nhập báo cáo tài chính, theo dõi các chứng khoán của 
mình trên mạng, hay động não ý tưởng kinh doanh cùng bạn bè, những người, 


cũng giống như bạn, muon sở hữu tài san chứ không muốn mắc nợ. 


Bạn đang gật đầu đồng ý? Hay bạn đang nói “Hử?” đối với những điều tôi 
vừa đề cập ở trên? Đến ngay chỗ này, bạn hiểu ít hay nhiều không quan trọng 
lắm, đọc xong quyển sách, bạn có thể tự tin nói bằng ngôn ngữ tài chính trôi 
chảy hơn. Bạn sẽ bắt đầu hiểu tiền bạc hoạt động như thế nào và cách nó làm 
việc cho bạn. Con đường đến với kiến thức tài chính bát đầu tại đây, ngay 
giầy phút này. 

Thật sự tôi đã bắt đầu học về tiền từ lúc tôi chỉ mới có chín tuổi, khi cha 
của Mike — người cha giàu của tôi — trở thành cố van cho tôi. Tôi sắp chia sẻ 
những kiến thức tôi học được từ người cha giàu cho các bạn trong những 
trang sách tiếp theo đây. 


SUY NGHĨ VE NHỮNG CON SO> 


Có rất nhiều sách khác hướng dẫn bạn tận tường về cách mở một tài khoản 
ở ngân hàng, tính toán số séc, và kiểm tra giá các cổ phiếu. Nhưng họ không 
chỉ cho bạn cách suy nghĩ về tiền bạc. Những người lớn thường xem tiền là 
một “điều xấu nhưng tất yếu phải có” - thứ cần thiết để thanh toán hóa đơn, 
để đếm di đếm lại, hoặc để sở hữu và lo lắng. Duong như không bao giờ là đủ 
khi nói về tiền. Nhưng dù bạn có thích hay không thì tiền vẫn hiện hữu trong 
cuộc sống hàng ngày của bạn, do vậy bạn nên cảm thấy thật thoải mái khi đề 
cập đến chuyện tiền bạc - không được lo sợ như nhiều người vẫn như thế. 
Nếu bạn được giáo dục tốt về vấn đề tiền bạc, bạn nắm được sức mạnh của nó 


và bạn có thể bắt đầu xây nên sự giàu có bằng tiền. 


Kiến thức tài chính giúp bạn không phải sợ vấn đề tiền bạc, và thấy được 
gia trị thật sự của đồng tiền. Giàu có thật sự không chi đo được bang tiền mặt. 
Thành công trong cuộc đời quan trọng hơn thành công về tài chính. Đó là 
điều tôi được học khi trưởng thành, và tôi xem việc truyền đạt thông điệp này 
đến với càng nhiều người trẻ càng tốt là sứ mệnh của tôi, với mong muốn 
những thế hệ sau này sẽ chịu trách nhiệm và có nhiều kiến thức hơn - và 


quyền lực hơn — khi nói đến vấn đề tiền bạc. 


TRUONG НОС CHÍ MOILA SU BAT DAU 


Trừ phi ban muốn trở thành bác sĩ, luật sư, hay tham gia vào một ngành 
nghề nào đó đòi hỏi phải có bằng cấp đặc biệt, thì bạn không cần tham gia các 
khóa học thêm sau giờ học để học những kỹ năng hòng có nhiều cơ hội việc 
làm hơn. Thật vậy, bạn có thể được trả tiền để học trong thế giới thực, thay vì 
phải trả những khoản học phí cao để được ngồi học trong lớp. Kiến thức tài 


chính sẽ rèn bạn những điều cần thiết cho công việc. 


Vậy có phải tôi cho là giáo dục không quan trọng? Không phải như thế. 
Giáo dục là nền tảng của thành công. Tôi đang nói trường học là nơi chỉ để 
học. Chúng ta đến trường để học những kỹ năng học thuật và kỹ năng nghề 
nghiệp chuyên môn. Nhưng phần lớn những kỹ năng về tài chính chúng ta lại 


học được từ cuộc sống. 


Thử nhớ lại lần đầu tiên khi bạn học cưỡi xe đạp. Rất có thể là lúc đầu bạn 
đã chạy chiếc xe có 3 bánh, rồi một ngày nọ bạn đã sẵn sàng cưỡi chiếc xe hai 
bánh. Có lẽ đã có người vin chiếc xe cho đến khi bạn đã vững — và bạn có thể 
giữ thăng bằng mà không cần người vịn. Bạn có lẽ đã bị chao đảo nhiều lần, 
thậm chí ngã nhào xuống đường một hai lần gì đó. Nhưng cuối cùng bạn đã 
đứng dậy, dựng chiếc xe lên và cố tập cho đến khi bạn đã giữ được thăng 
bằng và cưỡi tốt như bây giờ. 

Sẽ thật là buồn cười nếu cha mẹ gửi bạn vào một ngôi trường đặc biệt để 
học cưỡi xe đạp? Đó đúng là một sự phung phí tiền của. Có nhiều thứ bạn học 
ở nhà trường, có nhiều thứ bạn học từ cuộc sống — như cách đi đứng, cách cột 
dây giày, cách cưỡi xe đạp, và phần lớn những thứ có liên quan đến tiền bạc. 

Có một loại giáo dục mới mà tôi đang nói đến. Một bác sĩ giỏi nhất trên thế 
giới có được kiến thức y khoa vĩ đại nhưng không biết gì nhiều khi nói đến 
chuyện tài chính. Anh (cô) ta cứu người trên bàn mổ nhưng gặp khó khăn khi 


điều hành một văn phòng có gắn với kinh doanh, lợi nhuận. 


Thật đáng ngạc nhiên, không đúng sao, khi nghĩ rằng bạn đang học được 


kiến thức mà bác sĩ của bạn - hoặc cha mẹ bạn — có thể không có? Và đó là 


sức manh!< /> 


NHAT КҮ: TOIMUON Gi? 


Chúng ta ai cũng biết đến nhật ky. Day là loại 56 tay tuyệt nhất dành riêng 
cho bản than chúng ta - nơi chúng ta có thể để cho những suy nghĩ về cuộc 
sống thực tế tận đáy lòng dâng trào. Viết những cảm xúc của mình ra giấy аё 
hơn là bộc bạch bằng lời nói — và đôi khi cách này giúp chúng ta trút được 
những điều bực bội mà thật sự chúng ta không biết là nó chôn kín trong lòng. 


Viết ra những xúc cảm và kinh nghiệm về vấn đề tiền bạc là một cách để 
xác định được bạn đang ở đâu уа bạn muốn di đâu, xét về mặt tài chính. Nhật 
ký có thể là nơi mà bạn không cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng khi nói đến 
vấn đề tiền bạc. Hãy nhớ rằng, mục đích của tôi là giúp bạn cảm thấy tự tin và 
mạnh mẽ với đề tài được xem là “cấm ky” ở nhà trường hay ở nhà. Bạn có thể 
bắt đầu biến một điều gì đó có vẻ lý thuyết thành thực tế bằng cách viết 


những suy nghĩ của bạn ra giấy. 


Làm cho mình một cuốn só tay - màu xanh (tượng trưng cho tiền) là màu 
tốt nhất! - và để những cây bút màu khác nhau bên cạnh khi bạn đọc quyển 
sách này. Nhật Ký Người Cha Giàu có thể giúp bạn vạch ra con đường tài 
chính riêng cho bản than khi bạn biết nhiều hơn về con đường tài chính của 
tôi. 

Tại sao bạn không bắt đầu viết xuống những điều bạn mong muốn di nhỉ? 
Hãy để trí não bạn nảy ra ý tưởng như thể bạn đang đưa ra danh sách những 
điều ước vào ngày sinh nhật. Viết bằng những cây viết màu khác nhau - điều 
này giúp bạn sáng tạo hơn — và nếu thích bạn có thể vẽ tranh. Viết vẽ nghuệch 
ngoạc càng tốt. Những điều bạn ghi ra không chỉ có liên quan đến vấn đề tiền 
bạc. Mang cuốn nhật ký này bên mình để kịp thời ghi lại những ý tưởng hay 
suy nghĩ хас hiện trong đầu bạn. Bạn muốn điều gi trong cuộc đời. 

Cuốn nhật ký này cũng giúp bạn vẽ nên sơ đồ phát triển của bạn khi đọc 
cuốn sách này. Hãy nhớ rằng bạn đang viết cho bản thân bạn, không có điểm 


số và không ai cho điểm bạn. Nhật ký là nơi rất an toàn cho bạn! 


Рһап 1 


Ngôn ngữ tài chính 


CHUONG 1 


Trí tuệ tài chính: Mot cach hoc moi 


BAN LÀNGƯỜITHÔNG MINH 


Trước tiên hãy để tôi nói thang một điều: Bạn là người thông minh! Tôi chỉ 
muốn chắc chắn là bạn đã biết điều này từ lâu rồi. Khi tôi lớn lên, cha tôi luôn 
bảo rằng mọi người sinh ra đời đều đã có sẵn trí thông minh - rằng mọi đứa 
trẻ đều có tài năng bẩm sinh. Tôi yêu thích ý tưởng này. Ngay cả không phải 
lúc nào tôi cũng học tốt ở trường, nhưng tôi cũng biết lý do tôi học không tốt. 
Không phải là tôi ngu dốt. Tôi chỉ học bằng một cách khác với cách dạy mà 
những thầy cô ở trường mong đợi ở tôi. 

Cha tôi luôn bảo tôi phải có thái độ học tập nghiêm túc. Ông dạy tôi phải 
tìm tòi cách học tốt nhất cho mình. Nếu tôi học không tốt, tôi có thể bị đuổi ra 
khỏi trường trung học và không thi vào đại học được. Có lẽ tôi đã không 
chuẩn bị gì cho cuộc sống tài chính của mình. Và có lẽ tôi đã không tự tin để 


trở thành tôi của ngày hôm nay. 


Chúng ta có cách học khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta tìm ra được 
cách học tốt nhất cho mình. Khi bạn làm được điều này, bạn sẽ phát hiện ra 


năng khiếu bẩm sinh của mình. 


Thiên tài là một cá nhân rất thông thạo ở một lĩnh vực nào đó. Nhưng một 
thiên tài không nhất thiết phải là người biết tất tần tật. Thật vậy, thiên tài luôn 
có một khả năng đặc biệt tỏng một lĩnh vực nào đó, trong khi những người 
khác không có hoặc có khả năng trung bình. 


Bạn có biết là AlbertEinstein, người phát minh ra thuyết tương đối 
(E=mc2), chưa bao giờ học giỏi ởường? Lúc nhỏ ông không giỏi nhớ mọi thứ 
(khả năng học thuộc lòng), nhưng lớn lên ông trở thành một trong những nhà 
toán học vĩ đại nhất mọi thời đại. Não của ông tập trung vào ý tưởng hơn là sự 
kiện. Ông nói rằng, sự kiện có thể tìm thấy trong sách vở, vì vậy ông không 
bao giờ có cảm giác cần chứa những sự kiện trong đầu. Ông muốn cái đầu của 


minh phai sáng súa dë suy nghi sáng tao. 

Trường học bat chúng ta phải nhớ các sự kiện trong đầu, nhung khi chúng 
ta ra trường, thường chúng ta chỉ cần biết nguồn của những sự kiện đó để có 
thể tìm kiếm hay biết người mà chúng ta có thể gọi điện để hỏi khi chúng ta 
cần đến! 

Cách đánh giá kết quả học tập ở nhà trường chưa thực sự thể hiện được 
chúng ta thông minh cỡ nào hay chúng ta có thể thành công ra sao trong cuộc 
sống trong tương lai. Cách chúng ta thể hiện ở trường thường chỉ nhằm đánh 
giá khả năng làm tốt các bài kiểm tra và bài thi như thế nào? Nó không phải là 


thước đo thật sự tài năng chúng ta có từ lúc mới sinh ra. 


MỌI NGƯỜI SINH RA ĐÃ LÀMỘTTHIÊN TÀI 


Lay cuốn nhật ký của bạn ra và viết xuống tên mười người bạn biết. Nếu 
viết được 20 tên càng tốt. Có thể là người trong gia đình, bạn bè và thầy cô 
của bạn. Đặt tên bạn ở đầu danh sách. Kế bên mỗi tên, bạn ghi điểm nối bật 
của người đó, không câu пе điểm nói bật đó là gì. Bạn có một người bạn mà 
không thể nào ngồi yên và luôn nhịp chân theo một nhịp trong đầu anh ta? 
Viết tất cả xuống. Chị của bạn có thể dùng bút chì để giải ô chữ trong vòng 10 
phút mà không cần tham khảo bất cứ nguồn tài liệu nào? Cũng viết xuống 
luôn. Bạn có thể khắc phục bất kỳ sự cố nào xảy ra với máy tính của bạn? ết 
xuống. 

Cách làm này sẽ giúp ích cho bạn. Đó là lần đầu tiên trên con đường tài 
chính mà bạn được yêu cầu nhìn ra những thứ mà trước đây bạn không nhìn 
thấy — nhìn bằng “đôi mắt mới”. Nhìn thấy tài năng của người khác mà trước 
đây bạn chưa thật sự nhìn thấy sẽ dẫn đến việc bạn nhìn thay tai năng của 
mình. Biết được điểm mạnh của bạn là bước đầu tiên vươn tới thành công. 
Biết cách phát hiện ra điểm mạnh của người khác cũng là một kỹ năng tuyệt 
vời, vì qua đó bạn có thể hình thành được một nhóm đáng tin cậy và trung 
thành, đặc biệt rất quan trọng nếu bạn muốn gầy dựng doanh nghiệp riêng hay 
trở thành nhà đầu tư trong tương lai. 


HUYEN THOAIVEIQVA TRÍ TUE 


Tôi nhớ là thỉnh thoảng ở trường, có những ngày chung ta được cho lam 
một số bài kiểm tra. Những bài kiểm tra này được xem là “chuẩn mực”. Tôi 
thường rối bời vì suy nghĩ đó. Mỗi một người là duy nhất, vậy cớ gì chúng ta 
lại được đánh giá bằng cái cách đó chứ? Sự thật là không có hai người hoàn 
toàn giống nhau. 

Về sau tôi mới biết những bài kiểm tra nay là để đánh giá chỉ số thông minh 
(IQ). Chỉ số thông minh được cho là tượng trưng cho khả năng của con người 
trong việc tiếp thu những sự kiện, kỹ năng và ý tưởng. Nhưng IQ của một 
người có thể tóm tắt lại như sau: Đó là con số thể hiện mối quan hệ giữa “tuổi 
trí tuệ” (được đo bằng bài kiểm tra chuẩn) và tuổi đời. Sau đó lấy kết quả này 
nhân với 100, ta được chỉ số thông minh (IQ). Khi lớn lên tôi mới thấy nhiều 
người nghĩ rằng IQ không đổi trong suốt cuộc đời con người. Мау mắn thay, 
ý nghĩ như vậy da> 


Tôi đã dành nhiều năm đọc sách và nghiên cứu về trí tuệ, đặc biệt là về 
cách học của con người. IQ có thể có liên quan đến học thuật, nhưng nó cũng 
liên quan đến những thứ khác nữa, thể thao chăng hạn. Hồi nhỏ tôi có IQ 
bóng chày rất cao. Bạn tôi, Andy, có IQ học thuật rất cao. Ở trường Andy học 
hành rất dễ dàng vì cậu ta học bằng cách đọc sách. Còn tôi học bằng cách làm 
(thực hành) trước, sau đó mới tìm tài liệu đọc sau. Một cách thức thích hợp 
cho Andy và một cách thức tốt cho tôi. Mỗi chúng tôi đều có cách thức thành 


công riêng của mình. 


MỖI NGƯỜI CÓMỘTCÁCH HỌC ĐẶC BIỆT 


Hồi đó trong những bài kiểm tra IQ ở trường, chỉ có một dạng tài năng 
được đánh giá: năng khiếu hay tài năng về mặt ngôn ngữ. Nhưng như thế nếu 
một người không phải là người giỏi ăn nói thì sao? Tôi đặc biệt không thích 
đọc, có phải điều đó có nghĩa là tôi được gắn cho IQ thấp? Ngày nay, câu trả 
lời là không. Năm 1983, nhà tâm lý học HowardGardner đã cho ra đời cuốn 


sách Frames of Mind (Khung trí tuệ). Trong quyển sách ông ta cho biết có 
bảy dạng tài năng khác nhau, chứ không phải có một. Ông cũng khẳng định 
rằng IQ của con người có thể thay đổi. 


Danh sách các dạng tài năng của Tiến sĩ Gardner, được ông gọi là những 
cách học, đã tạo ra một bản đồ chỉ dẫn cách học những kỹ năng mới và nắm 


bắt thông tin, cho dù đó là khoa học vũ trụ, may vá hay kiến thức tài chính. 


CÁCH HỌCCỦA BẠN LÀGÌ? 


Hãy đọc danh sách bên dưới. Khi đọc, bạn chú ý xem những phương pháp 
nào gần giống với cách học của bạn nhất. Khoanh tròn con số phù hợp với 
mỗi cách học: 1 là khác cách học của bạn nhất, 5 là gần giống cách học của 
bạn nhất. 

Đây không phải là bài kiểm tra. Tôi nhắc lại: Đây không phải là bài kiểm 
tra! Không có câu trả lời hay/dở, không có điểm cao/thấp. Đây chỉ là cách để 


bạn thoải mái nghĩ về cách học của mình. 


Tài năng về ngôn ngữ. Nếu trong ba lô bạn lúc nào cũng có một quyển 
sách, khoanh số 5. Loại tài năng này gắn với khả năng đọc, viết, và sử dụng 
ngôn ngữ. Nó còn được gọi là “thông minh ngôn ngữ”. 


1 2 3 4 5 


Tài năng về toán học. Nếu ban là loai người có thé làm toán nham trong 
đầu, khoanh số 5. Dang tai năng này được tim thay ở những người nắm bat 
con số уа dữ liệu dé dàng. Ho cũng thường là những nhà tư tưởng có day đủ 
lý trí và bình tĩnh. 

1 2 3 4 5 

Tài năng vë khong gian. Nếu bạn thích vừa nghe thay cô giảng bai vừa 
viết vẽ nghuệch ngoạc, hay nếu bạn luôn nhìn thấy những hình ảnh đẹp đáng 
được ghi hình lại, khoanh số 5. Loại tài năng này được dùng để nhìn ra những 
mẫu mã, thiết kế, và không gian - và được tìm thấy ở nghệ sĩ, kiến trúc sư, 
biên đạo múa, những người có thể mường tượng ra vật hai, ba chiều hay sự 


kién va bién nó thành that.> 
Tài nang về am nhac. Có phải bạn dang gõ cây bút chi hay ngón tay lên 
bàn? Nếu vậy, khoanh số 5. Loại tài năng này đặc biệt gắn với âm thanh, giai 


điệu và sự nhịp nhàng. 
1 2 3 4 5 


Tai năng về the chat. Nếu ban thích môn Thể duc ở trường, hay nếu сап 
phòng của bạn giống như một cửa hàng bán dụng cụ và trang phục thể thao, 
bạn có tài năng về thể chất — loại người nhận thức được cách tốt nhất để “sử 


dụng” cơ thể, như nhiều vận động viên và vũ sư. 
1 2 E 4 5 


Tai nang về cach xa giao. Ban không cần nỗ lực nhiều trong сас mối quan 
hệ (khoanh số 5) hay những mối quan hệ dường như lúc nao cũng phức tap 
(khoanh số 1}? Bạn luôn luôn (hay không bao giờ) biết được suy nghĩ của bạn 
bè — hay bạn lưng chừng ở giữa? Loại tài năng này gắn với cách con người 
tạo mối quan hệ với người khác, thường được gọi là “những con người thông 
minh”. 

1 2 3 4 5 

Tài năng về nội tâm. Nếu tai năng về cách xã giao là thành “những con 
người thông minh”, tài năng này là khả năng đương đầu với nội tâm và cách 
suy diễn từ nội tâm. Nó còn được gọi là trí tuệ cảm xúc, bởi vì nó gắn với 
cách chúng ta xử lý cảm xúc, như sợ hãi hay giận dữ. Bạn có hiểu được phản 
ứng của bạn trong những tình huống khó khăn va có thể điều khiển được 
chúng? Bạn có suy nghĩ trước khi cãi lại? Bạn có kiên nhẫn với những khuyết 


điểm của mình và bạn có chăm chút 
1 2 E 4 5 
Gan day tiến si Gardner có đưa ra một loai tai năng thú tám: 


Tai nang hiểu biết về thiên nhiên, vạn vật. Mô tả sự nhạy cảm của con 
người đối với thế giới xung quanh. Nếu bạn thích các hoạt động ngoài trời 


vào cuối tuần hay tham gia các đội nhóm ở trường hay khu phố hoạt động vì 


môi trường, khoanh số 5. 
1 2 3 4 5 


Tôi đã nói chuyện nhiều với một nhà tam ly dang dạy môn học sáng tạo ở 
Đại học Arizona State University về những kiểu học khác nhau và hiệu quả 
của chúng trong việc đạt được thành công cá nhân hay thành công về tài 
chính. Nghe suy nghĩ của bà, tôi đã thêm vào một loại tài năng nữa: 

Tầm nhìn. Để xác định ai là chủ, ai là người làm công. Những nhà lãnh 
đạo tài ba thấy được toàn cảnh tình huống và có hành động ứng phó kịp thời. 
WinstonChurchill, Thủ tướng Anh trong thế chiến thứ hai, là một trong những 
nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới chống lại Đức quốc xã ngay từ những ngày 
đầu tiên. Qua đó cho thấy như thể ông thấy được điều tôi tệ nhất có thể xảy ra 
nếu bọn Đức quốc xã nắm quyền. Bạn nào có quả cầu bằng thạch anh (để 
bói), khoanh số 5. 


1 2 3 4 5 


Qua những con số ban đã khoanh tron, ban có thay được cách hoc thích hợp 


của mình chưa? Bạn đánh giá mình có tài năng nào cao nhã 


Nếu bạn đánh giá tài năng về ngôn ngữ của mình 4 hay 5, chắc chắn bạn 
khá thoải mái với cách học đọc và viết của bạn. Nếu bạn xếp tài năng về thể 
chất, âm nhạc, hay tài năng hiểu biết về thiên nhiên và vạn vật là 4 hay 5, rất 
có thể bạn sẽ thành công trong việc “học bằng cách thực hành” — thông qua 
hình thức đào tạo tại chỗ như thực tập hay tham gia các đội nhóm ở trường 
hay của cộng đồng. Nếu bạn đánh giá 4 hay 5 cho tài năng về toán học và 
không gian, bạn có thể học nhanh bằng hình vẽ, biểu đồ, đồ thị, xây dựng 
mẫu mã, hay thực hành bằng tay. Nếu bạn đánh giá 4 hay 5 cho tài năng về 
cách xã giao hay ngôn ngữ hay tầm nhìn, bạn có thể học tốt bằng cách trao 
đổi với bạn bè hay những người lớn về kinh nghiệm của họ, hay bằng cách 
tranh luận, hay trình diễn. Bạn sẽ thay tài năng về nội tâm hữu ich trong bất 
kỳ loại đào tạo nào, vì nó sẽ giúp bạn giữ vững kiên nhẫn và lòng tự trọng khi 
đối mặt với thử thách. 


Bạn có thể xếp mình cao trong vài lĩnh vực. Điều này có nghĩa là bạn sẽ 


thodi mái “trón lan уа két пбі” сас hoat dóng khác nhau, hüu ich cho cách hoc 


cua ban. 


Nhung 10 ban khóng xëp minh cao trong bat ky loai nào thi sao? Ban phai 
chịu số phận bi dat? Không hề dau. Bài tập nay được thiết kế chi để giúp ban 
bắt đầu nghĩ về cách bạn suy nghĩ. Những người nghĩ về tương lai, những 
người có “tầm nhìn” chăng hạn, rất có khả năng trở thành những nhà quản lý 
kinh tế giỏi. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngay bây giờ họ phải như vậy. 
Nếu ngay bây giờ bạn cảm thấy mình không có tầm nhìn gì cả, đừng lo lắng. 
Bạn có thể “thành công” lớn ở bất cứ lĩnh vực nào nếu bạn quyết tâm luyện 


tập trí óc của mình, giống như cách người cha giàu dạy tôi làm hồi nhỏ. 


Nếu bạn có thế mạnh ở một loại tài năng hơn những tài năng khác, có nhiều 
thứ bạn có thể làm để cân bằng. Dưới đây là một số gợi ý. Bạn có nảy ra được 
ý tưởng nào không> 

Thảo luận về vấn đề tiền bạc ở nhà và với bạn bè để phát 
triển tài năng về ngôn ngữ và tài năng về xã giao. 

Đọc tài liệu về tiền bạc! Có rất nhiều tạp chí viết về vấn đề tiền 
bạc và tài chính chỉ cho bạn biết cách đồng tiền hoạt động trong cuộc đời 
thực. Bạn càng nắm rõ cách những chuyên gia quản lý và đầu tư tiền của họ, 
bạn càng có cảm hứng về quản lý tiền của chính bản thân bạn. (Tài năng về 
ngôn ngữ và toán học) 

Viết về tiền bạc. Dùng cuốn nhật ký của bạn để khai thác những ý 
tưởng về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống hiện tại và trong tương lai của 
bạn. (Tài năng về ngôn ngữ, nội tâm và tầm nhìn) 

Nếu cha mẹ cho bạn khoản tiền trợ cấp, nhận nó 
một cách nghiêm (ÚC. Xem nó như một phần thu nhập của ban. Lập 
hóa đơn gởi lại cha mẹ bạn. Đề ra cách để có nó và đầu tư nó. Quản lý tốt tiền 
của bạn chứ đừng xem khoản tiền trợ cấp là của bố thí. (Tài năng về toán học 
và xã giao) 

Tự kiếm tra số sách. Một tuần một lần, kết toán số sách xem tiền 
bạn đã dùng vào chuyện øì. (Tài năng về toán học) 


Quyết tam trở пеп có trách nhiệm với tương lai. có 


thái độ tích cực đối với tiền bac. Mường tượng ra tương lai của bạn. (Tài năng 
về nội tâm và tầm nhìn) 


NGƯỜI CHA GIÀU: HỎI VÀ ĐÁP 


>NHỮNG CÁCH HỌC NÀO VÀ NHỮNG CÔNG THỨC THÀNH CÔNG 
NÀO CÓ LIÊN QUAN TỚI CHUYỆN LÀM GIÀU? 


Tôi dám cược là nhiều người được bầu chọn là “Dễ thành công nhất” mỗi 
năm trong kỷ yếu của trường bạn là những người có điểm số cao nhất. Một 
vài người cuối cùng sẽ thành công, số còn lại thì không. Và điều này là do họ 
không bao giờ học về tài chính. Nhiều người trong số họ sẽ bị những người 
như bạn, những người quyết tâm tìm kiếm tự do tài chính qua mặt về mặt của 
cải. Tìm ra cách học và tài năng của bạn là bước đầu tiên để có sự tự tin — tự 


tin cho phép bạn nhìn thấy va theo đuổi những cơ hội, và dam mạo hiểm 


TÌM CÔNG THỨC THÀNHCÔNG CỦA BẠN 


Thật không may, cách học được dạy ở nhà trường không phải lúc nào cũng 
phù hợp với cách học tốt nhất của bạn. Những cách học của chúng ta — có thể 
là mối liên kết nhiều cách học — hỗ trợ cho công thức thành công của chúng 


(а. 


Trở lại ví du của ban tôi, Andy, va tôi. Như tôi đã nói, tôi rat thích chơi 
bóng chày. Tôi có tài năng về thể chất cao. Tôi cũng thích tìm hiểu về thông 
tin dữ liệu của các cầu thủ. Tôi có tài năng về toán học khá tốt. Sau khi tôi đã 
tìm hiểu được hết kiến thức về môn thể thao này (từ việc chơi), và tìm hiểu 
những thông tin về các cầu thủ (từ những đứa trẻ khác), tôi mới quay sang tìm 
sách để tra cứu thông tin. Cách này, thực hành trước rồi mới tìm tài liệu để bổ 
sung thông tin, đã trở thành công thức thành công của tôi — công thức mà tôi 
đang áp dụng ngày nay. 

Công thức thành công của Andy bạn tôi thì bắt đầu từ sách vở. Điểm mạnh 
của cậu ta là ngôn ngữ và lời nói. Trước khi làm bất cứ thứ gì cậu cũng thích 


đọc và nghiên cứu tài liệu trước. Cậu ta có thể đã trở thành người quản lý giỏi 


cho đội bóng chày trong khi tôi có thể da trở thành một сап thủ xuất sac. 
Chúng ta đều rất khác nhau và mỗi người chúng ta đều vạch ra cho mình một 
công thức thành công thích hợp nhất. 


PHÁT TRIEN CHỈ SỐTHÔNGMINH (IQ) TÀICHÍNH 


Có phải bạn đang bắt đầu thấy được là bất cứ nỗi sợ hãi hay những vật cản 
trở nào bạn gặp phải với tiền bạc của mình có thể ảnh hưởng đến cách học 
của bạn? Nếu bạn không có tài năng về ngôn ngữ, thì hãy như tôi, học bằng 
cách làm và quan sát. Những phần sau tôi sẽ nói nhiều hơn về việc học bằng 
cách làm này, và bạn cũng sẽ thấy một số khái niệm được giải thích qua hình 
ảnh và biểu đồ. Đọc quyển sách này sẽ giúp bạn phát triển tài năng về nội tâm 


bằng cách khám phá cả những mục tiêu và nỗi sợ - và xây dựng lòng tự trọng. 


Con đường để nâng cao ІО tài chính là làm việc trên những kỹ năng tiền 
bạc của bạn bằng những tài năng bạn có — và làm việc để giúp những người 
khác phát triển, qua đó, toàn bộ trí não của bạn hoạt động hết công sức. Thử 
áp dụng nhiều cách học khác nhau. Lúc đầu có thể khó khăn nhưng sau vài 


lần bạn cảm thấy mình đã tạo được kết nối tốt. 


Lay quyển nhật ký ra và viết xuống những hoạt động bạn làm sau giờ học 
và những môn học bạn học tốt ở trường. Có thể sẽ có mối quan hệ giữa những 
бі bạn làm tốt với những сі bạn thích làm. Bạn cũng có thể thấy có một hai tài 
năng gi đó từ danh sách bạn viết có liên quan đến các hoạt động của bạn. Đây 
là những điểm mạnh. Bước tiếp theo sẽ là đưa những điểm mạnh này và tài 
chính bằng cách tìm ra những cơ hội tài chính. 


CÓ NIỀM TIN 


Cách tốt nhất để có được thứ mình muốn là tin rằng mình có thể có được. 
Suy nghĩ có sức mạnh to lớn. Bạn có thể làm được nhiều chuyện nếu bạn 


quyết tâm sẵn sàng làm. 


Đây là vài cách bạn có thể làm để phát hiện ra niềm tin của bạn: Viết một 


сап nói mô tả suy nghĩ của bạn về van đề tiền bạc xuống một tờ giấy һау một 
tấm thẻ. Có thể nó sẽ như thế này, “Tôi sẽ không bao giờ giàu có.” Dùng tờ 
giấy hay tấm thẻ đó làm thẻ đánh dấu (trang sách) khi bạn đọc quyển sách 
này. Đến giữa quyển sách, bạn có thể viết lên đó, “Tôi sẽ giàu có.” Đến cuối 
quyển sách có thể bạn đã mạnh dạn gạch bỏ hai câu trên và viết, “Tôi giàu 


“АЗ 


со. 


Được rồi, có thể bây giờ bạn chưa giàu có. Điều tôi muốn nhấn manh ở day 
là thay đối tư duy có thể giúp bạn thành công trong nhiều lĩnh vực. Ý định 
cộng với kiến thức tài chính trong quyển sách này sẽ là một kết hợp tốt cho 


bạn. 


“GÀISỐ” CHO TRÍNÃO CỦA BẠN 
Nói lớn câu này: “Tôi không thể có được thứ mình muốn.” 
Bây giờ đọc lớn câu này: “Làm cách nào để có được thứ tôi muốn?” 


Một câu thì làm cắt ngang suy nghĩ của bạn. Một câu thì làm cho trí não 
bạn “chạy” và bạn phải suy nghĩ. Nếu bạn nói cho tôi nghe câu đầu tiên, tôi sẽ 
nghĩ là bạn quyết định bạn không cần thứ mình muốn nữa. Nhưng nếu bạn 
nói, “Làm cách nào để có được thứ tôi muốn?”, tôi sẽ nghĩ là bạn đang rất 
nghiêm túc muốn tìm kiếm giải pháp. Tôi sẽ xem bạn là người tích cực và 
mạnh mẽ. 

Khi người cha giàu làm cố vấn cho tôi, ông nói, “Trí não của cha ngày 
càng phát triển hơn vì cha sử dụng nó. Nó càng phát triển, cha càng kiếm 


được nhiều tiền.” Quyển sách này sẽ “gài số” cho trí não của bạn. 


Рһап 2 


Những bí mat đồng tiền спа người cha giàu 


CHUONG 2 
Bi mật đồng tiền của người cha giàu: 
Những nguyên tắc mới để làm ra tiền 
< /> 


NHUNG NGUYEN ТАС CŨ KHONGCON АР DUNG DUOC NÜA 


Một trong những điều quan trọng nhất ma tôi hoc được lúc nhỏ la khi ban 
chơi một trò chơi, bạn phải biết luật chơi, bởi vì luật chơi xác định cách để 
chiến thắng trong trò chơi. Nhưng đôi khi trong thế giới thực, luật có thể thay 
đổi - và điều nay có thể lật úp cả thế giới của bạn nếu ban không chịu chuẩn 
bị. 


д» 


Бау la mot “nguyén tac” mà có 16 Бап da nghe: Néu ban cham chi va hoc 
tốt ở trường phổ thông, ban có thể thi vào một trường dai hoc có tiếng, hoc 
một chuyên ngành, tốt nghiệp, có việc làm ngon lành, kiếm được khá nhiều 


tiền, và thành công trong cuộc sống. 


Sẽ như thế nào nếu tôi bảo bạn là có một công việc không phải là cách duy 
nhất để kiếm tiền — đặc biệt nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền? Có một công việc 
chắc chắn là bạn sẽ sống được, nhưng làm việc vì đồng lương không phải là 
con đường hiệu quả nhất. Con đường này có thể dẫn bạn đi thẳng vào vòng 
Шап quẩn - trong vòng này bạn phải làm việc để kiếm tiền, làm nhiều hơn 


nữa để kiếm được nhiều hơn, và cuối cùng cũng tiêu sạch. 


Để giải thích chuyện này rõ ràng hơn, tôi sẽ kể cho bạn nghe một chút về 
những năm tháng trưởng thành của tôi. 


NGƯỜI GIÀU NGHĨ KHÁC 


Cha ruột tôi là nhà quan lý giáo dục của bang Hawaii. Dù rat được trọng 
vọng nhưng cha tôi không kiếm được nhiều tiền — hay ít nhất là cũng bằng số 
tiền mà c những đứa bạn khác của tôi kiếm được, họ lái những chiếc xe sang 
trọng và có những ngôi biệt thự nhìn ra biển. 

Vì chỗ ở của gia đình tôi nên tôi phải đi học cùng trường với những đứa trẻ 
con nhà giàu. Nếu tôi sống ở phía bên kia con đường, có lẽ tôi đã đăng ký vào 
học ở một ngôi trường khác, ngôi trường dành cho những học sinh có xuất 
thân gần giống với gia đình tôi. 

Học cùng trường với những người bạn con nhà giàu, nên tôi có thể nhìn 
thấy chúng có những cách nhìn khác nhau về vấn đề tiền bạc. Cha tôi lúc nào 
cũng lo lắng chuyện kiếm đủ tiền để nuôi sống cả nhà và lo lắng về tương lai. 
Cha mẹ của những người bạn tôi dường như rất tự tin về tương lai. Họ thật sự 


có suy nghĩ về chuyện tiền bạc rất khác. 


Tôi cũng biết là những đứa bạn con nhà giàu học được những điều ở nhà 
chúng mà tôi không được học ở nhà mình. Chúng học để có thái độ tự tin về 
vấn đề tiền bạc. Vài đứa trong bọn chúng còn nói chuyện tiền bạc ngay trong 
bữa cơm tối. Trong gia đình tôi, chuyện tiền bạc chỉ được nhắc khẽ thôi, nếu 
không nói là không được đề cập tới. Tiền bạc là đề tài cấm ky! 

Từ những ngày còn thơ bé, tôi đã quyết chí trở nên giàu có. Tôi thích ý 
tưởng là có thật nhiều tiền và tất cả những thứ rất tuyệt vời mà tôi có thể mua 
được. Tôi thích ý tưởng là nghỉ ngơi tận hưởng hơn là phải làm việc cả đời. 
Tôi cũng thích ý tưởng rằng cha mẹ giàu sẽ không phải lo lắng những hóa đơn 


và trông nom cho con nhiều như cha mẹ tôi vậy. 


CÔNG THỨC DIỆUKỲ ĐỂ LÀMGIÀU? 

Lúc 9 tuổi, tôi bèn hỏi người cha ruột của mình cách nào để tở nên giàu có. 
Cha bảo tôi, “Nếu con muốn giàu có, con phải học cách làm ra tiền.” Tôi tin 
chắc là cha cũng không biết tôi theo lời khuyên của ông đến mức nào. Kết 
quả thật khá buồn cười — nhưng những kết quả này lại giúp tôi có khám phá vĩ 


đại đầu tiên của mình về vấn đề tiền bạc. 


Ở trường, đứa bạn than của tôi, Mike và tôi dành nhiều thời gian cho nhau, 
và chúng tôi cũng thường di lang thang với nhau sau giờ học. Chúng tôi là 
bạn của nhau trong mọi chuyện. Ở một mức độ nào đó, chúng tôi thậm chí 
chia sẻ cha với nhau. 


Cha của Mike làm việc trong đồn điền mía đường của thị trấn. Ông ấy 
không có học hành nhiều (thật vậy, ông đã chưa học hết lớp 8), nhưng ông 
luôn luôn tìm thấy những cơ hội kinh doanh. 


Cha ruột tôi và cha của Mike rất khác nhau. Tôi sẽ tóm lại điểm khác nhau 
của hai người cha như vây: Cha ruột tôi nói, “Ham mê tiền bạc là nguồn gốc 
của mọi điều xấu.” Cha của Mike thì nói, “Thiếu thốn tiền bạc là nguồn gốc 


của mọi điều xấu.” 


KẾ HOACHLAM RA TIỀN 


Giống như tôi, Mike cũng muốn kiếm một số tiền, như cha tôi đã gợi ý. Vì 
thế chúng tôi trở thành đối tác làm ăn. Day là cách chúng tôi lam... 

Sau khi đi nhặt những vỏ kem đánh răng của những người trong xóm về, 
chúng tôi nấu chảy những vỏ này, thời bấy giờ chúng được làm bằng chì. Rồi 
chúng tôi hết sức сап thận đổ chì tan chảy này (rất, rất nóng!) qua những cái 
lỗ nhỏ trên đầu của những hộp sữa ở trường. Chúng tôi đã tạo ra được khuúc 
thạch cao cho những vỏ hộp này. 


Chúng tôi đang làm gì? Chúng tôi đang chế tạo hợp kim niken và chì. 
Chúng tôi đang làm ra tiền, theo nghĩa đen hoàn toàn! Chúng tôi không biết 
là tiền tệ của Mỹ được chính phủ đúc và những gi chúng tôi làm là bất hợp 
pháp. 

Trong lúc chúng tôi đang làm việc, cha tôi về nhà dẫn theo một người bạn. 
Khi tôi thơ ngây giải thích là chúng tôi đang làm ra tiền, giống như cha tôi 
gợi ý, họ được một trận cười thỏa thích. Sau khi thôi không cười ngất ngưỡng 
nữa (và sau đó chúng tôi mới biết được thế nào là “làm giả”), cha tôi có ấn 


tượng mạnh. “Các con đã rất sáng tạo và có suy nghĩ độc đáo,” cha tôi nói. 


“Tiếp tục như thế. Cha rat tự hào vë сас con!” 


SUY NGHĨ GIÀU COSETRONEN GIAU СО 


Tuyệt vời... nhưng lời khuyên của người cha ruột của tôi không giúp ích gì 
được cho chúng tôi trong hành trình đến với sự giàu có. Tôi quyết định đi 
thăng tới chỗ cha để hỏi, “Vậy tại sao cha không giàu?”. 

“Bởi vì cha đã chọn làm thầy giáo,” cha trả lời tôi. “Những người thầy chân 
chính không nghĩ tới chuyện tiền bạc, chuyện làm giàu đâu con à. Cha và họ 
chỉ yêu thích nghề dạy học thôi.” Rồi ông nói tiếp, “Nếu các con muốn học 
cách làm giàu thì đừng hỏi cha. Hãy ді hỏi cha của Mike đấy.” 


“Cha của con à?”, Mike ngạc nhiên hỏi lại. Lúc đó cha của Mike chưa giàu 
có. “Nhưng nhà con đâu có xe hời đời mới và nhà đẹp như những đứa bạn 
chung trường,” Mike lý sự với cha ruột của tôi. 


“272;úng vậy,” cha tôi đáp lại. “Nha con hiện tại không có những thứ như 
thế. Nhưng cha con và ta cùng đến gặp chủ một ngân hàng, ông chủ bảo là 
cha con rất thông minh và nhạy bén khi nói tới chuyện làm giàu. Cha con 
đang gây dựng một đế chế và ta tin rằng vài năm nữa cha con sẽ là người giàu 


có cho mà xem.” 


Hoàn hảo! Mike và tôi không biết là người cha nuôi của tôi (cha của Mike) 
có cú chạm diệu kỳ đến tiền bạc. Chúng tôi thực sự thích thú. Sau khi lau dọn 
sạch đống bừa bộn xong, chúng tôi cùng chạy tới nhà Mike. ChaMike nghe 
xong đầu đuôi câu chuyện, ông liền phản ứng, “Các con đang dần có những 


suy nghĩ như người giàu rồi đấy.” Đó là điều chúng tôi rất muốn được nghe. 
Bây giờ chúng tôi đang bị rối trí. Dĩ nhiên, chúng tôi không hề biết nghĩ như 


thế nào mới được gọi là “cách nghĩ của người giàu có”. 


NGƯỜI GIÀU VÀNGƯỜINGHÈO 
Người ta thường nói về người giàu và người nghèo, và rằng người giàu suy 
nghĩ khác biệt. Người giàu thường là chủ những công ty mà người khác làm 


việc cho họ. Người giàu nắm giữ phan lớn cổ phiếu trong các công ty, trong 
khi những người khác chỉ nhận tiền lương. Sự thật này ít nhất cũng có thể làm 
thay đổi cách suy nghĩ. 


Nếu bạn đang làm một công việc với lương khá tốt, rất có thể là bạn sẽ 
không có tầm nhìn ra khỏi khoản lương bạn nhận được. Thỉnh thoảng tôi thấy 
trong nha hàng hay trên tàu người ta làm phép nhân trên khăn ăn hay trên 


những mảnh giấy. Họ đang nhân số tiền với con số “52”. 


Họ đang tính toán thu nhập hàng năm - số tiền họ làm ra được mỗi năm. 
Không cần biết là họ đã làm phép tính như thế bao nhiêu lần, điều chắc chắn 
là con số vẫn giữ nguyên. Nhưng hãy nói rằng bạn đang suy nghĩ như một 
người giàu. Việc bạn cần làm là tìm ra những cách để làm ra nhiều tiền hơn 
mà không cần phải làm ngoài giờ, những cách để bắt đầu công ty riêng của 
mình. Việc bạn cần làm là phát hiện ra những khả năng mới. Nghe hấp dẫn 
đấy chứ, các bạn? 


Điều tôi học được từ dự án kiếm tiền đầu tiên của tôi là “suy nghĩ giàu có” 
là điều nằm trong tầm tay, và bạn có thể chọn lựa làm một người nghèo hay 
một người giàu. Cha ruột tôi dường như hài lòng với quyết định làm “một 
người nghèo” của ông, nhưng tôi biết mình sẽ không cam chịu như thế. Tôi 
dần dà nhận ra rằng giàu có gắn liền với việc tạo ra những cơ hội, chứ không 


chỉ chấp nhận rằng bạn đang sang ở phía bên kia con đường. 


Tôi không thể đợi cuộc phiêu lưu kiếm tiền tiếp theo được nữa - hay, ít 
nhất, cơ hội kiếm tiền hợp pháp đầu tiên của tôi. Và có một cơ hội hiện diện 


rất sớm sau đó. 


TRẮC NGHIỆM BẠN LÀNGƯỜICÓ TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI? 
Mike là đối tác làm ăn đầu tiên của tôi, và chúng tôi cùng nghĩ ra các kế 
hoạch kinh doanh. Cũng vậy, bạn có thể bước vào kinh doanh với một ai đó. 
Nhưng bạn có phải là người có tinh thần đồng đội? Khoanh tròn Đúng hoặc 
Không cho từng câu dưới đây, nhưng bạn nhớ trả lời bằng những cảm xúc và 
suy nghĩ thật của bạn đấy. 


1. Hai cái đầu thi tot hơn một. 
Đúng Không 
2. Làm việc với người khác có thể vui hơn. 
Đúng Không 
3. Làm việc một mình có thể sẽ rất cô đơn. 
Đúng Không 
4. Тбі cần tự động viên tinh thần khi công việc đi xuống. 
Đúng Không 


5. Тбі có thể làm ra được nhiều tiền hơn nếu làm việc chung với nhóm 


Đúng Không 
6. Tôi thích làm mọi chuyện theo cách riêng của mình. Tốt hơn là đừng thỏa 
hiệp. 
Đúng Không 


7. Tôi không muốn chia lợi nhuận. 
Đúng Không 
8. Tôi thích được làm ông chủ 
Đúng Không 
9. Làm việc một mình, tôi có thể làm nhanh hơn và hiệu quả hơn. 


Đúng Không 


Từ câu 1 đến câu 5, nếu bạn trả lời “Đúng” cho điểm là 2, nếu bạn trả lời 
“Không” cho điểm 1. Từ cầu 6 đến câu 9, nếu bạn trả lời “Đúng” cho điểm là 


1, nếu bạn trả lời “Không” cho điểm 2. 


Nếu tổng cộng bạn được 15-18 điểm, bạn có thể được xem là người có tỉnh 


thần đồng đội. Nếu ban được 12 — 14 điểm, bạn dang di đúng đường. Nếu ban 
có điểm số thấp hơn 12, bạn nên nghĩ cách để tăng cường các kỹ năng giao 
tiếp. Tại sao? Một trong những cách tốt nhất để được tự do về tài chính là trở 
thành một ông chủ kinh doanh thành công — những người mà xung quanh họ 
là những thành viên của một nhóm đồng sự mạnh. 

Làm việc với người khác rất bố ích, cả về mặt tài chính lẫn tinh thần. Nó 
cho phép bạn nảy ra được những ý tưởng hay từ một người khác. Một mình 
có thể bạn sẽ thấy khó chắc chắn là phải bắt đầu từ đâu hay đi theo hướng 
nào. Làm việc chung với người khác, ý tưởng sẽ lần lượt tuôn trào và — xin 


chúc mừng - tiền được tạo ra! 


ƯỜI CHA GIÀU: HỎI VÀ ĐÁP 
TẠI SAOCUỐNSÁCH NÀY KHÔNGCÓ TỰA 


LÀ MẸGIÀUMẸ NGHÈO (*)? 


Có thể gọi được như vậy lắm chứ. Nhưng vì tôi lớn lên chịu ảnh hưởng từ 
hai người cha: người cha ruột và người cha của người bạn thân nhất. Người 
cha giàu là người cố vấn dày dạn kinh nghiệm của tôi đồng thời là hình mẫu 
người cha tuyệt vời. Người cố vấn của bạn có thể là mẹ bạn, bạn của bạn, hay 
cô giáo của bạn. Kiến thức về tiền bạc chăng có tí nào thuộc lãnh vực của đàn 
ông. Một vài người trong số những người thành đạt và quyền lực nhất trong 
kinh doanh là phụ nữ. 


Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chuyện này, hãy mua tạp chí Fortune 
Magazine. Kể từ 1998, hàng năm tạp chí này іп danh sách “50 PhụNữThành 
Đạt Nhất Trong TrongKinhDoanh”. Nhìn qua danh sách gần đây nhất, và bạn 
sẽ thấy phụ nữ thành đạt trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công ty điện ảnh 
đến ngân hàng đến công ty bán hàng trực tuyên. Những người phụ nữ được 
bình chọn trong danh sách không chỉ vì số tiền họ kiếm được mà còn vì ảnh 


hưởng của họ đến giới truyền thông và nền văn hóa đại chúng. OparhWinfrey 


(diễn viên điện ảnh và là người thực hiện chương trình truyền hình The Oprah 
Winfrey show rất nói tiếng trên truyền hình Mỹ) là một ví dụ. Trên bình diện 
quốc tế, J.K.Rowling (tác giả bộ sách HarryPotter) giờ đây còn giàu có hơn cả 
Nữ hoàng Anh! 


(*) Tựa gốc của bộ sách là Rich Dad Poor Dad, dịch theo đúng nghĩa đen là 
Cha giàu Cha nghèo, nên ở đây tác giả viết là Rich Mom Poor Mom. 


CHUONG 3 


Bi mật dong tiền cua người cha giàu: Làm việc dé 


học, đừng làm việc vì tiền 


MỘT CÁCH HỌC KHÁC 


Hãy đối diện điều này: Có thể bạn đang đọc tựa của chương này và bạn 
đang nghĩ tới “làm việc” và “học” không được đánh giá cao trong danh sách 
những việc phải làm của bạn. Hay có thể bạn đang nghĩ, “Tôi phải làm việc 
để kiếm tiền. Gia đình tôi không có nhiều tiền.” Cho dù nhà bạn có cần thu 
nhập hay không, có được việc làm cũng là một cách để học và thấy được 
những cơ hội để bắt đầu kinh doanh riêng. Và bạn có thể đoán được là quyển 


sách này viết về một cách làm việc khác, một cách học khác. 


CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN CỦATÔI 

Sau khi tôi va Mike “làm ra” được mé tiền đầu tiên, cha ruột tôi bèn nói, 
“Các con chỉ có nghèo di nếu các con từ bỏ. Điều quan trọng nhất là các con 
phải làm điều gì đó. Nhiều người chỉ nói và mơ về chuyện làm giàu. Các con 
đã làm vài thứ rồi đó. Cha rất tự hào về hai con. Cha muốn nhắc lại lần nữa. 


Tiếp tục tiến lên. Đừng bỏ cuộc.” 


Chúng tôi đã không bỏ cuộc. Chúng tôi đi tìm cha Mike để nói chuyện như 
lời đề nghị của người cha ruột tôi. Cha của Mike làm việc ở đồn điền mía, 
nhưng ông cũng nắm quyền sở hữu những kho hàng, một công ty xây dựng, 
chuỗi cửa hàng, và ba nhà hàng. Ông ấy đề nghị chúng tôi làm việc cho ông ở 
một trong những cửa hàng với tiền công là 10 xu một giờ. 

“Các con làm việc cho cha,” ông bảo, “và cha sẽ dạy các con, nhưng cha sẽ 


không dạy theo kiểu ở nhà trường. Cha có thể dạy các con nhanh hơn nếu các 


con chịu làm việc, và cha sẽ phí mất thời gian của mình nếu các con chỉ muốn 


ngồi va lang nghe giống như trong lớp hoc. Đó là đề nghị của cha. Đồng ý 


hay không là tùy các con.” 


Cha của Mike đang nói về toàn bộ cách học mới. Chúng tôi đồng ý làm 
việc cho người cha giàu. Lúc đó thật sự tôi vẫn còn nhiều thắc mắc, thậm chí 
tôi còn mấy trận đấu bóng chơi với bạn bë nhưng tôi cảm thấy (dùng tài năng 
“nội tâm” và “tầm nhìn”, những tài năng mà lúc đó tôi không biết là mình có) 
đây là lựa chọn đúng đắn. 

Và vì thế kiến thức về tài chính được học tại chỗ và mang tính thực hành 
bắt đầu. Tôi và Mike báo cáo cho bà đốc công Martin. BàMartin quản lý một 
trong những cửa hàngMike. Bà bắt chúng tôi phải khiêng những thùng hàng 
hóa trên kệ xuống, phủi sạch bụi bằng một cây chổi lông gà, sau đó sắp xếp 
chúng lại gọn gàng. Nói thật với các bạn đó là một công việc đáng chán nhất 
mà tôi đã từng làm. Như vậy mà gọi là làm việc sao? Tôi không chắc là mình 
có biết công việc là gì không, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ không nhĩe công 
việc là khiêng những thùng hàng xuống, phủi bụi, và đặt chúng lên trở lại. 
Trong cửa hàng đó nóng như thiêu như đốt. Mỗi cuối tuần tôi bực bội khi 
nghĩ đến những thứ mà tôi mong muốn được học từ người cha giàu, như ông 
đã hứa. Khi nào những điều ông hứa bắt đầu đây? 

Mike và tôi ghét cay ghét đắng từng phút làm công việc đó. Sau ba tuần 
làm việc mỗi cuối tuần, tôi hoàn toàn chán đến tận cổ và muốn bỏ công việc 
ngay. Tôi cảm thây vô cùng khó chịu, bị lừa dối và bị bóc lột. Chúng tôi bao 
nhiêu là việc như thế chỉ để nhận được có 10 xu một giờ! Ngay cả năm 1956 
lúc bấy giờ, số tiền đó chăng thấm vào đâu. Tôi quyết định phải ra tay chứ 
không để như vậy hoài được. Tôi bèn đi gặp cha Mike. 


ĐỨNG THẰNG TRƯỚC MẶTÔNGCHỦCỦA BẠN 

Ngày thứ bảy sau đó, tôi đến nhà Mike lúc tám giờ sáng. “Kiếm chỗ ngồi 
và đợi theo thứ tự đi,” cha của Mike bảo tôi, rồi bước vào phòng làm việc 
cạnh phòng ngủ của ông. Vì thế tôi đợi trong phòng khách cùng những người 


làm việc cho ông và cũng có mong muốn được gặp ông... và chờ đợi... và 


chờ đợi. 


Cuối cùng tôi là người duy nhất ở lại, và người cha giàu vẫn chưa ra khỏi 
phòng làm việc của ông để gọi tôi vào nói chuyện. Tôi có thể nghe thấy ông 
đang nói chuyện điện thoại bên trong và tiếng giấy tờ sột soạt Điều này làm 
tôi giận tím cả người. Tôi có thể tưởng tượng hơi nóng trong lỗ tai mình bốc 
ra (như trong truyện tranh vay!). Người cha giàu đã làm mất cả buổi sang thứ 
bảy của tôi! Tôi đang ngồi đợi ông trong căn phòng khách cũ kỹ và tối tăm 
vào một ngày nắng đẹp ở Hawaii. 

Cuối cùng người cha giàu cũng ra hiệu cho tôi vào, từ bé tới lúc đó tôi chưa 
bao giờ giận như thế. Tôi nói cho ông nghe hết suy nghĩ của tôi. “Cha hứa dạy 
cho con, vậy mà cha đã không giữ lời hứa,” tôi kết tội ông. Tôi đứng thẳng 
như một người trưởng thành và cảm thấy tốt hơn nhiều khi nói ra những điều 


ấy, nhưng thú thật ngay lúc đó tôi cũng có cảm giác sợ. 


Thay vì quay sang giận dữ với tôi, người cha giàu dường như hài lòng với 
những gi tôi nói. “Vậy,” ông hỏi tôi, “Dạy cho con nghĩa là phải đứng thuyết 
giảng à?”. 

“Dạ, vang,” tôi trả lời. 

“Đó là cách dạy ở nhà trường,” ông cười nói. “Nhưng đó không phải là 
cách cuộc đời dạy các con, và cha muốn nói là cuộc đời là người thầy tuyệt 
vời nhất. Hầu như không có bao nhiêu lần cuộc đời thuyết giảng cho con. 
Cuộc đời chỉ là một loại lực đẩy con hoạt động. Mỗi lực day là lời kêu gọi, 
“Thức dậy va học hỏi”.” 


Điều đó làm cho tôi suy nghĩ về những thứ tôi đang học. Kể từ đó tôi bắt 
đầu làm việc, điều duy nhất tôi nghĩ tới là tiền, tiền và tiền. Tôi nghĩ về số 
tiền còm cõi mà tôi kiếm được sau từng ngày vất vả. Tôi không muốn tiền bạc 
có sức điều khiển tôi như thế. Tôi chỉ muốn trở thành “ông chủ của đồng 
tiền”. 

Người cha giàu khuyên tôi là khi cuộc đời day tôi tiến lên thi tôi cần có 
bước lùi. Bằng cách đến gặp người cha giàu để hỏi và xin ý kiến ông về 


những việc có liên quan đến công việc, tôi đã học được cách bước lùi. Và 


thay v giận người cha giàu, tôi can phải hành động. 


NGƯỜI CHA GIÀU: HỎI VÀ ĐÁP 
CÓ РНАІ “BƯỚC LUI” LUONLUON LA CÁCH LAM DUNG? 


Không phải lúc nào cũng dung. Ngay cả người cha giàu đã day cho tôi “bước 
lùi”, nhưng ông cũng dạy tôi không được để những cảm xúc — đặc biệt nỗi sợ 
- quyết định thay tôi. Dưới đây là những ví dụ điều bạn có thể nói khi cảm 
xúc suy nghĩ và quyết định thay bạn: 

- Bạn nói: Điểm số của tôi thấp vì thầy giáo không thích tôi. Tôi chăng 
thèm quan tâm học hành chăm chỉ cho bài kiểm tra tới làm chi. 

Bạn nghĩ: Người ta chống đối lại tôi. 

Bạn sợ: Tôi đã trù trước là thất bại rồi. 


- Bạn nói: Bạn tôi lúc nào cũng nói chuyện với tôi trong giờ học là tôi 
chăng tập trung học được môn nào cho ra hồn cả. 

Bạn đã nghĩ rằng: Đó là lỗi anh/cô ta, không phải lỗi của tôi. 

Bạn sợ: Tôi không kiểm soát được tình huống này. 

- Bạn nói: Tôi không có tài sản như những người bạn giàu của tôi. Tôi thấy 
chẳng có ích gi khi cố gắng làm giàu mà khởi đầu không có gi cả. 

Bạn nghĩ rằng: Tôi bực bội bạn của tôi vì cô ta có tài sản và tôi thì không. 


Bạn sợ: Lợi thế không đứng về phía tôi. 


CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN CỦA BẠN DẠY BẠN ĐIỀU GÌ? 


Ngay cả nếu khi bạn còn khá trẻ, ban đã bat đầu di làm việc — không cần 
quan tâm là bạn có được trả lương hay không. Bạn có làm những công việc 
lặt vặt trong nhà? Có những thứ gì bạn thường quan tâm đều đặn, như lau nhà, 
quét dọn lá cây khô, hay đổ rác? Rồi thì bạn đã có công việc đầu tiên rồi đó. 
Bạn có thể không được trả tiền công khi làm những công việc nhà, nhưng bạn 


nên rèn cách gan chặt vào những gi ban bat đầu lam bằng cách làm một cách 


có trách nhiệm. 


Bạn có biết ai để lại dẫu vết của những dự án không hoàn thành không? Có 
thể thậm chí bạn là một trong số những người có thói quen bắt đầu một dự án 
rồi ngưng giữa chừng khi bạn thấy không thích dự án đó nữa. Bắt đầu một dự 
án nào đó rồi mới phát hiện ra là nó không hợp với bạn là chuyện cũng khá 
bình thường thôi, nhưng để thành công về tài chính bạn phải học cách theo 
đến cùng những kế họach, dự án của bạn. Ngoài ra, hoàn thành một công việc 


— và làm thật tốt — bạn sẽ có một cảm giác tuyệt vời. 


NÓI TỚICÔNG VIỆC LANOITOI Gi 
Vì vậy tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về công việc và về tiền bạc. 


Tôi đã đưa ra cam kết. Tôi đa việc trong một khoảng thời gian hạn định. 
Tôi không đời nào dừng được một kế hoạch một khi tôi đã thực sự thích nó, 


ngay cả khi tôi mệt. Tôi có trách nhiệm phải tôn trọng cam kết của mình. 


Và tôi đang làm việc cho bà Martin, bà ta trả lương cho tôi. Lúc đầu đây 
dường như là cuộc trao đổi khá công bằng, nhưng rồi tôi không thay đồng tiền 
mình kiếm được xứng đáng với những trò chơi mà tôi phải bỏ đi để làm việc. 

Người cha giàu bảo tôi, “Tiền là ảo tưởng.” Ông bảo tôi hãy tưởng tượng 
một con lừa kéo xe trong lúc người chủ treo ling lang một củ cà rốt trước mũi 
nó, mỗi bước con lừa đi làm củ cà rốt càng về phía trước. Con lừa sẽ không 
bao giờ chạm được củ cà rốt, dù cho nó có cố gắng đến mấy. Con lừa chỉ đuổi 
theo ảo tưởng mà thôi. 

Điều này cũng đúng với việc làm, người cha giàu giải thích. Củ cà rốt 
giống như một món đồ chơi. Càng về già chúng ta càng muốn những món đồ 
chơi này càng lớn và đắt tiền hơn. Lúc còn trẻ, chúng ta có thể thích thú kéo 
con thú nhồi bong rách rưới cũ kỹ đi khắp cả nhà. Rồi khi bước vào tuổi 
trưởng thành, chúng ta càng muốn nhiều hơn. Điều này là tự nhiên thôi! 


Ngành quảng cáo không muốn chúng ta hài lòng với những gì mình có. 


Những quảng cáo trên truyền hình va radio, xen kë trong các bộ phim, һау 
ngoài đường, ở những nơi mua sắm dùng những người rất đẹp với điện thoại 
di động đời mới nhất, máy tính xách tay, và quần áo rất mốt. Khi chúng ta bị 
“oanh tạc” bởi những hình ảnh này, rõ ràng chúng ta khó có thể cưỡng lại thôi 
thúc nghĩ về những thứ “tốt hơn”, “lớn hơn”, “đắt tiền hơn”, hay “mới hơn” 
ngang bằng với “tốt hơn”. 


Người lớn cũng trở thành “mồi” của sự cám dỗ này. Người lớn cũng có “đồ 
chơi”. Đồ chơi của người lớn thì to hơn, đắt tiền hơn, và nó là những thứ như 
xe hơi, xe máy, TV màn hình LCD, nội thất, và những ngôi nhà thứ hai... Khi 
muađồ chơi” này tiền đặt cọc cũng lớn hơn. 

Vậy đâu là giải pháp? Những người đã giàu rồi thì biết rằng: Làm việc để 
học và buộc tiền bạc làm việc cho bạn. Người cha giàu muốn tôi tìm thấy sức 
mạnh để tạo ra tiền hơn là phải làm việc vì tiền. Ông dạy tôi là không cần 
tiền. “Nếu con không cần đến tiền,” người cha giàu nói, “con sẽ làm ra được 
rất nhiều tiền.” Điều này nghe có vẻ cực kỳ trái khoáy, nhưng khi tôi nghĩ đến 
điều này lúc ngồi trong phòng làm việc спа ông ngày hôm đó, tôi mới bát đầu 
hiểu ra. 

Người cha giàu dạy tôi những bài học quan trọng về cách nắm được sức 
mạnh của tiền bạc và sức mạnh của chính bản thân tôi. Tôi đã học để không 
đổ lỗi cho bà Martin, bà sếp của tôi, hay những người khác vì những mong 
muốn và quyết định của riêng tôi. Tôi học được cách sống có trách nhiệm. 


Tôi cũng học để không cho đồng tiền điều khiển tôi. 


SUY NGHĨ SÁNG TẠO 


Những chuyện lặp đi lặp lại bạn phải làm trong công việc và những thứ vặt 
vãnh khác làm cho bạn đủ chán và bạn dễ đi vào giấc ngủ! Nhưng sự thật là 
khi bạn có thái độ đúng, làm công việc lặp đi lặp lại có thể đem lại cho bạn 
những suy nghĩ mới và tiếp thêm nghị lực cho bạn. Nó có thể cho bạn cơ hội 
có những lúc yên tĩnh để bạn có thể giải phóng đầu óc, suy nghĩ sáng tạo... và 
suy nghĩ sáng tạo là then chốt cho những bí mật thành công của người cha 


giàu. 


CHUONG 4 


Bí mat dong tiền cua người cha giàu: “Tiền 


bạc làm việc cho tôi” 


CUỘC ĐỜI ĐẦY NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ 


Dù mới chỉ là một đứa nít ranh nhưng tôi đã trải qua cuộc gặp gỡ đầy cam 
øo với người cha giàu. Tôi đã dũng cảm đương đầu với ông và dường như lúc 
đấy ông đang nói rằng được đấy. Thật đáng ngạc nhiên! Người cha giàu võ 
lên vai tôi và đề nghị tôi quay trở lại làm việc. Điều tiếp theo ông nói làm tôi 
hết sức ngạc nhiên. “Lần nay cha sẽ không trả con đồng nào cả.” 

“Sao ạ?” Tôi kinh ngạc hỏi lại. Nếu làm việc vì đồng lương không khiến tôi 
giàu có, vậy phải chăng làm việc không vì tiền lại có tác dụng hơn chứ không 
khiến tôi ngu đần? 

Nhưng đó là khi nó thực sự đúng với tôi. Tôi được dạy là “làm việc để học, 
đừng làm việc vì tiền”. Ngay điểm пау, tôi bắt đầu thấy rằng tôi thật sự có thể 
tin người cha giàu. Bằng cách này hay cách khác, tôi phải tin rằng chất những 
chiếc hộp thiếc xuống và phủi bụi sẽ dạy cho tôi một điều gì đó, bởi vì tôi sắp 
phải không nhận được một xu tiền công nào. 

Vì vậy, tôi và Mike tiếp tục làm việc không lương. Có lúc người cha giàu 
đề nghị trả cho chúng tôi 5 đôla một giờ, nhưng lúc đó chúng tôi đã biết được 
ý định của ông. “Không đời nào,” chúng tôi nói. Ông đang thử chúng tôi. Ông 
đang treo cà rốt lủng lang trước mũi chúng tôi. Ong dang thử “nhử” chúng tôi 
với thứ mà ông biết là sẽ cho chúng tôi tiền thù lao (sự hài lòng) tức thời, 
nhưng chúng tôi đã học được trong “chương trình làm giàu sau giờ học của 
người cha giàu” là phải đợi thứ lớn hơn.< /> 


Tôi đúng. Người cha giàu nói, “Các con hãy tiếp tục làm việc đi, nhưng các 


con càng sớm quên nhu cầu lương bổng, sau này khi trưởng thành cuộc sống 


сас con sẽ dë dàng hơn. Hay sử dụng đầu óc của mình. Cái đầu sẽ chỉ cho các 
con cách làm ra tiền còn nhiều hơn số tiền mà cha có thể trả. Các con sẽ thấy 
được những điều mà người khác không thấy. Cơ hội ở ngay trước mắt mọi 
người, nhưng hầu hết người ta không thấy được chúng vì họ đang bận kiếm 
tiền và sự bảo đảm công ăn việc làm nên chỉ thấy được có hai thứ đó thôi. 
Một khi các con đã nhìn thấy cơ hội rồi thì suốt đời các con sẽ nhìn ra chúng. 


Khi các con đã nhìn ra thì cha sẽ dạy các con một điều khác...” 


Nhìn thấy những gì người khác không nhìn thấy... Điều này nghe có vẻ hay 
đây. Một thời gian rất ngắn sau đó, tôi và Mike đã có cơ hội nhìn thấy điều 
mà những người khác đã bỏ lỡ. Chúng tôi có thể tạo nên cơ hội kinh doanh 


thật sự đầu tiên của chúng tôi. 


SỰ NGHIỆP GẮN VỚITRUYỆN TRANH 


Vài tuần sau đó, vào một hôm, tôi trông thấy bà Martin đang cắt đang cắt 
trang bìa quyển truyện tranh làm đôi và quăng phần còn lại vào một cái thùng 
các-tông lớn. Tôi bèn hỏi bà đang làm gi, và bà bảo bà sắp trả lại nửa trên bìa 
sách để nhận lại những quyển truyện mới. Người giao truyện tranh chỉ cần 
thấy phần trên của bìa mà bà Martin trả lại. Nguyên phần còn lại của quyển 
truyện thì bà vào người giao truyện không cần quan tâm tới. Nhưng chúng có 
thể là mỏ vàng cho Mike và tôi. 

Lần tiêp theo khi người giao truyện tranh đến cửa hàng, chúng tôi bắt 
chuyện với ông. “Các cậu có thể lấy chúng nếu các cậu làm việc cho nếu các 
cậu không đem chúng đi bán lại,” ông nói với chúng tôi. Mộttia sang vụt 
ngang qua đầu tôi. Mike và tôi bắt đầu kinh doanh trở lại, và lần này với kế 


hoạch làm ra tiền thật. 


MỘT CƠHỘIKINHDOANH KHẢ QUAN 


Đây là cách tính toán của chúng tôi: Một quyển truyện tranh giá 10 xu. Một 
lần bọn trẻ có thể đọc được 5 đến 6 cuốn. Nếu mua, chúng sẽ tốn 60 xu. 


Nhưng nếu chúng đến một nơi mà chúng có thể đọc những cuốn truyện tranh 


mà không phải mua va nếu chúng ta thu của chúng một khoản tiền phí, chúng 
sẽ đồng ý đến thôi — và vì thế chúng tôi đã tiến hành. 

Tôi lau sạch căn phòng trống ở tầng hầm và chúng tôi đã mở thư viện 
truyện tranh và phòng đọc trong đó. Chúng tôi thu mỗi đứa tới đọc 10 xu 
trong hai tiếng đồng hồ vào những ngày trong tuần mà thư viện chúng tôi mở 


cửa. 


Rất nhiều đứa trẻ đã đến thư viện của chúng tôi. Trong 3 tháng, trung bình 
mỗi tuần chúng tôi kiếm được 9,5 đôla. Hãy làm phép tính! Chúng tôi đang 


trên con đường làm giàu. 


Chúng tôi vẫn duy trì làm việc cho cửa hàng bà Martin để chúng tôi có thể 
lấy những cuốn truyện tranh. Thậm chí chúng tôi còn đi thu những quyển 
truyện tranh không bán ở những cửa hàng khác trong chuỗi cửa hàng. Chúng 
tôi giữ lời hứa với người giao truyện tranh và chúng tôi đã giữ cam kết với bà 
Martin và người cha giàu. 

Điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi có được từ việc kinh doanh những quyển 
truyện này là chúng tôi đang làm ra tiền ngay cả khi chúng tôi không có mặt ở 
đó. Chúng tôi đã thuê chị của Mike làm thủ thư và quản lý thư viện cho chúng 
tôi. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi - chMike chỉ việc sắp xếp truyện cho ngăn 
nắp và thu tiền bọn nhóc. Việc kinh doanh tự nó phát triển. Tiền đang làm 


việc cho chúng tôi! 


CÓ MOT COHOIKINH DOANH 


ĐANG Ở NGAY TRƯỚC MẶT BẠN? 


Mike và tôi đã bắt gặp được việc kinh doanh truyện tranh - có nghĩa là nó 
đã ở ngay trước mặt chúng tôi. Có cơ hội nào ngay trước mặt bạn mà bạn 
chưa nhìn thấy không? 


Lật trở lại và xem lại danh sách những điều ao ước mà bạn đã viết ở đầu 


cuốn sách, nếu không bạn có thể viết một danh sách mới. Bây giờ lật lại 


chuong 1 dé doc уе сас dang tài nang уа сас kiéu hoc tap dé nhac nhó ban 
than về những điểm mạnh của bạn. Được rồi, bay giờ ban hay nghĩ ra cách dé 
đặt những thứ này lại với nhau. 


Đây là ví dụ một thứ mà tôi mang trong đầu: Giả sử bạn đang muốn có một 
bộ quần áo đẹp để di dự tiệc Hallowen ở nhà một người bạn. Bạn đã xem lại 
và thấy mình có tài năng về không gian - bạn giỏi làm nhiều thứ bằng tay. 
Sao bạn không tụ tập bạn bè lại và chỉ họ cách may đồ đẹp? Bạn có thể đưa ra 
những ý tưởng về bộ trang phục và quảng cáo việc này bằng cách іп những tờ 
rơi để phân phát cho những người hàng xóm (cũng như tất cả những người 
đến dự tiệc), cung cấp cho họ dịch vụ của сас ban để doi lấy một khoản phí. 
Bạn có thể trả cho bạn mình tiền bạn kiếm được đồng thời bạn vẫn tạo ra tiền 
cho chính mình. Khi công việc hoàn thành, mọi người đều có tiền - và bạn 


thậm chí không phải làm hết mọi việc. 


Luôn mở to đôi mắt và dỏng tai lên. Lần sau khi bạn ngh những lời “Ước gì 
chúng ta có...,” thì hãy nghĩ xem liệu có cách nào bạn có thể tạo ra việc làm 
để đáp ứng nhu cầu này không. Đừng cho rằng chỉ có người lớn mới có thể 
làm những chuyện như kinh doanh. Rất nhiều nhu cầu của xã hội đang chờ 
những bạn trẻ đáp ứng. Hãy nhớ rằng, bất kể bạn đang cung cấp dịch vụ рі, 
hãy làm việc hướng tới xây dựng việc kinh doanh ngày càng lớn hơn, mà ở đó 


tiền có thể được tạo ra ngay cả khi bạn không làm việc. 


CHUONG 5 


Bi mat dong tién cua nguoi cha giau: Lam ra tién 


THU NHAP DEN TU DAU? 


Tiền đến từ dau? Cau hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng bạn sẽ vô cùng ngạc 
nhiên khi biết số người có thể biết được câu trả lời chính xác. Thông thường 
khi trưởng thành chúng ta không có cơ hội để nghĩ thấu đáo về tiền bạc. Khi 
chúng ta chào đời, mọi nhu cầu của chúng ta được cha mẹ chăm lo đầy đủ. 
Như thể bởi một phép lạ nào đó, thức ăn có sẵn trên bàn và chúng ta có nào là 
quần áo, nước uống và điện... Điện thoại hoạt động khi chúng ta nhấc ống 
nghe lên. Khi còn nhỏ chúng ta không kết nối được mối liên hệ giữa việc cha 
mẹ đi làm từ sáng sớm và về nhà lúc chiều tối với những thứ quần áo, thức ăn 
và mọi thứ mà gia đình cần. 

Khi lớn lên, chúng ta nhận ra rằng những thứ này không phải xuất hiện do 
phép lạ. Chúng đã được mua bằng tiền. Bằng cách này hay cách khác tiền đã 
đi vào bức tranh, nhưng chúng ta không nhìn thấy cách những điều này xảy 
ra. Tất cả không phải là từ tiền lương. 


NHỮNG LOẠI THU NHẬP 


Thật sự là có ba cách để làm ra tiền. Đi tìm một công việc làm là cách làm 
dễ thấy nhất, vì vậy nó là cách con người nghĩ đến trước tiên. Nhưng còn có 


hai cách làm ra tiền khác thật sự hiệu quả hơn nhiều. 


Ba loại thu nhập cơ bản là: 


* Thu nhập kiếm được. Thu nhập kiếm được là số tiền mà bạn kiếm được 
từ làm việc. Khi bạn có một số công việc, bạn được trả lương — thường bạn sé 
nhận mỗi tuần hay mỗi hai tuần. Khi cha ruột tôi bảo “đi tìm một công việc 


làm tốt”, ông muốn nói đến làm việc vì nguồn thu nhập kiếm được. 


* Thu nhập thụ động. Nguồn thu nhập kiếm được ngay cả khi bạn không 
cần phải làm động tay động chan gi cả. TIền ma Mike và tôi kiếm được từ 
việc cho thuê truyện tranh là thu nhập thụ động. Tiền từ kinh doanh bất động 
sản cũng là thu nhập thụ dộng. Đây là cách tôi làm ra tiền trong những năm 
qua, và nó là một cách cực kỳ tốt đẹp. Tôi mua những căn hộ chung cư rồi 
đem cho thuê, những người thuê này trả tiền cho tôi hàng tháng. 


Thu nhập thụ động cũng đến từ những doanh nghiệp mà bạn lập ra cho 
người khác điều hành hàng ngày. Phòng cho thuê truyện tranh của tôi và Mike 
hoạt động theo cách này. 


Thu nhập thụ động cũng có thể đến từ tiền tác quyền — nguồn thu nhập có 
được từ việc viết sách, soạn nhạc, hay đóng quảng cáo trên truyền hình hay 
radio. Mỗi kược bán, bài hát được hát, тап quảng cáo được phát thì những 
người liên quan thường nhận được khoản tiền tác quyền. Đôi khi số tiền này 
chỉ có vài đồng không đáng kể, nhưng “tích tiểu thành đại”. 


Người giàu thường rất giỏi tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Tiền của họ làm 
việc cho họ trong khi họ đang làm việc bằng những cách khác — quản lý danh 
mục vốn đầu tư, lập ra những doanh nghiệp khác, hay chỉ đơn giản là hưởng 
thụ cuộc sống. 


ж Thu nhập dau tư. Nếu bạn có tiền đầu tư vào những tài sản trên giấy 


(cổ phần, cố phiếu hay quỹ hỗ tương), bạn đang có nguồn thu nhập đầu tư. 


Thu nhập này hoạt động cùng nguyên tắc với thu nhập thụ dong. Tiền của ban 


đang làm việc cho bạn ngay cả khi bạn đang ngủ! 


NGƯỜI CHA GIÀU: HỎI VÀ ĐÁP 


THU NHẬP NÀOLÀ TỐT NHẤT? 


Người cha giàu thường bảo tôi, “Chìa khóa để giàu có chính là khả năng 
chuyển đổi nguồn thu nhập kiếm được thành nguồn thu nhập thụ động và đầu 
tư của con.” Ông cũng bảo tôi rằng thu nhập kiếm được chính là nguồn thu 
nhập bị đánh thuế cao nhất và thu nhập bị động bị đánh thuế ít nhất. Khi ông 
bảo chúng tôi điều này, chúng tôi cũng hiểu rất rõ là nguồn thu nhập tốt nhất 
là nguồn thu nhập làm việc cho chúng ta nhiều nhất và lấy đi của chúng ta ít 
chi phí nhất: thu nhập thụ động và đầu tư. 


Biết được loại thu nhập tốt nhất có lẽ là điều quan trọng thứ hai chúng ta 


cần nhớ. Điều quan trọng nhất mà người cha giàu bảo chúng ta cần nh... 


DIEU QUAN TRONG NHẤT BAN CAN PHAI NHOLA... 
Một ngày no, khi tôi va Mike ngồi trong van phòng của người cha giàu, ông 
bảo chúng tôi cần phải nhớ là: “Biết được sự khác nhau giữa tài sản và tiêu 


sản,” ông nói, “và phải mua tài sản.” 


Khi người cha giàu bảo chúng tôi điều này, chúng tôi nghĩ ông đang nói 


đùa. Chúng tôi da làm việc cho người cha giàu một thời gian уа chờ ông cho 
biết bí mật để giàu có, và những điều ông nói thì thật ngớ ngẩn vô cùng! 
“Người giàu mua tài sản,” ông nói tiếp. “Người nghèo và trung lưu mua tiêu 


sản mà họ cứ nghĩ đó là tài sản.” 

“Y cha muốn nói là tất cả những điều chúng ta cần phải hiểu là: tài sản là 
øì, sau đó phải đi kiếm nó, và chúng ta sẽ trở nên giàu có phải không ạ?”, tôi 
hỏi. 


Người cha giàu gat đầu. “Don giản thế thôi.” 


“Nếu chỉ đơn giản như thế, tại sao những người khác không giàu được?”, 


tôi hỏi. 


Người cha giàu mỉm cười. “Bởi vì người ta không biết sự khác nhau giữa 


một tài sản và một tiêu sản.” 


Người cha giàu phải mất vài phút để giải thích cho chúng tôi sự khác nhau 


giữa tài sản và tiêu sản. 
TAI SAN = TIENTRONG TÚI ВАМ 


Định nghĩa đầu tiên của người cha giáu mà tôi không bao giờ quên được đó 


là, tài sản bỏ tiền vào trong túi của bạn. Một tài sản có thể đều đặn tạo ra 


Định nghĩa truyền thống về tài sản là, tài sản là bất cứ thứ gì có giá trị mà 
bạn sở hữu — và thứ đó có thể chuyển thành tiền nếu bạn cần. Hãy nhìn khắp 
phòng của bạn thử xem. Có thứ gì đáng giá không? Có thể bạn sẽ nhìn thấy 


được nhiều thứ hon mình nghĩ... máy vi tính, ТУ, điện thoại di động? Bộ sưu 
tập búp bê Barbie?... 


Một cách máy móc, tài sản cũng bảo gồm một số dư trong những tài khoản 
mang tên bạn ở ngân hàng, hay giá trị hiện hành của cổ phiếu hay cổ phần bạn 
đã mua hay bạn được tặng. Và, dĩ nhiên tiền mặt trong bóp của bạn nữa chứ. 
Tiền mặt này có thể do cha mẹ trợ cấp hàng tháng, do đi làm hay ai đó tặng 


bạn. 


Nhưng đây là cái bẫy: trong khi bạn có thể xem mọi thứ có giá trị trong 
phòng của bạn là “tài sản” (bởi vì bạn có thể đem những thứ này đổi lấy được 
bón tiền), nó thật sự không phải là tài sản cho đến khi bạn bán di. Tại sao 
vậy? Bởi vì lúc đó nó không đem tiền bỏ vào túi bạn. (Và rồi khi nó được 
đem bán thì nó không còn là tài sản nữa, bởi vì nó không còn thuộc về bạn!). 
Điều này cũng tương tự với tiền nằm trong bóp của bạn, tiền mặt không tự 
sinh ra tiền được, không bỏ thêm tiền vào trong túi của bạn được. điều này 
như thể là giấc mơ thành hiện thực? 


Ở một phương diện nào đó, điều này không chỉ là giấc mơ. Có nhiều chỗ 
khác bóp của bạn mà tài sản có thể “tái sản xuất” - khi nó được đầu tư vào 
những tài sản mang lại cho bạn nguồn thu nhập thụ động và thu nhập đầu tư. 
Bất cứ thứ gì đem lại cho bạn nguồn thu nhập thụ động hay thu nhập đầu tư 
đều gọi là tài sản. 


TIÊU SẢN = TIỀN RAKHỎI TÚI BẠN 


Tiêu sản đối nghịch với tài s Tiêu sản lôi tiền ra khỏi túi của bạn. Thật vậy, 
rất nhiều thứ được đề cập ở trên - ТУ hay máy vi tính trong phòng của bạn 
theo suy nghĩ từ trước đến giờ là “tài sản” — ngay bây giờ chúng thật sự là tiêu 


sản. Va còn nhiều thứ khác nữa, khi quy ra tiền mặt, sẽ cho bạn một số tiền ít 


hơn số tiền bạn đã bỏ ra để mua chúng. 


Tiêu sản cũng bao gồm những thứ bạn đang mắc nợ. Nếu bạn mượn tiều 
của một người bạn, hay của anh chị bạn, thì khoản nợ đó là tiêu sản. nếu cha 
mẹ bạn đem ngôi nhà đi thế chấp để vay tiền ngân hàng và phải trả lãi lẫn lời, 
thì đó cũng là tiêu sản. Nếu bạn dùng thẻ tín dụng để trả cho những thứ bạn 
mua, bạn tạo ra khoản nợ, và đó cũng là tiêu sản. Và dĩ nhiên những khoản 


thuế bạn phải nộp cũng không khác gì hơn là tiêu sản. 


TAI SAN HAY TIEU SAN? 


Người cha nghèo nói, “Ngôi nha của chúng ta là sự đầu tư lớn nhất và là tài 


sản có giá trị nhất của chúng ta.” 


Người cha giàu nói, “Ngôi nhà của ta là một tiêu sản, và nếu ngôi nhà của 


bạn là sự đầu tư lớn nhất thì bạn đang gặp rac rối rồi day.” 


Ừm... như vậy là ngôi nhà vừa là tài sản vừa là tiêu sản? Vâng, thật sự như 
vậy. Tài sản có thể dễ đánh lừa. Một vài thứ trông có vẻ như tài sản có thể 
chuyển thành tiêu sản. Hãy xem những ví dụ dưới đây. Một cặp vợ chồng mới 
cưới nhau. Họ quyết định sống trong căn hộ mà một trong hai đã sống trước 
đây. Suy cho cùng, hai người sống đỡ tốn chi phí hơn một người, họ nghĩ vậy. 
Nhưng căn hộ khá ọp ẹp. Họ đang cố dành dụm để ngày nào đó mua căn hộ 


trong mơ của mình. Sau đó học sẽ bắt đầu có con cái. 


Hai vợ chồng có hai nguồn thu nhập và họ dành nhiều năm tr để làm việc 


cật lực và tập trung hết mức vào công việc. Thu nhập của họ tăng lên... và 


thué theo dó cüng tang theo. That vay, һо càng kiém duoc nhiéu tién, һо càng 
trả tiền thuế cao hon. Các khoản chi phí của ho cũng tăng lên, nhưng đó la 
việc riêng của họ. Mỗi khi một trong hai người được tăng lương họ lại chiêu 
đãi ăn mừng. Họ mua cái tivi lớn hơn. Họ đem đổi chiếc xe để mua một chiếc 


xe có mẫu mã mới hơn. Họ để dành được khá ít tiền. 


Cuối cùng họ cũng mua được một ngôi nhà. Họ tự hào về tài sản đầu tiên 
của mình. Và chẳng bao lâu sau đó, họ nhận ra rằng họ phải trả thuế bất động 
sản, rất cao. Ngôi nhà mới của họ lớn hơn căn nhà cũ rất nhiều, và nó có 


nhiều phòng. Rồi họ mua đồ đạc trong nhà. 


Vì trước đây họ ở nhà thuê nên khi chuyển nhà không được mang theo 
những dụng cụ nhà bếp, thế là họ phải mua sắm nào là bếp lò, tủ lạnh, máy 
giặt, máy sấy. Và hầu như phòng nào cũng cần có máy điều hòa. Họ lắp bốn 
cái máy điều hòa và tiền điện tăng vụt trong những tháng mùa hè. Mỗi tháng 
họ phải trả tiền vay cho ngân hàng (họ đã vay thêm tiền của ngân hàng để 


mua nhà). 


Ngôi nhà xinh đẹp của họ, cái được gọi là tài sản, đã trở thành tiêu sản. Lý 
do? Nó đang lôi tiền ra khỏi túi của họ. Điều này thật đơn giản. Day chính la 


cách người cha giàu giải thích cho tôi và Mike, và chang có gi khó hiểu cả. 


Bạn có thể nói là, “À, điều này không thể xảy ra với tôi, vì tôi đâu có sở 
hữu căn nhà.” Nhưng đừng quá chắc chắn như vậy. Giả sử bạn mua một chiếc 
xe. Chiếc xe có vẻ như là tài sản, nhưng tiền xăng đã lôi tiền ra khỏi túi bạn 
dường như hàng ngày. Rồi bỗng một hôm đang trên đường di, nó bị hư, bạn 
phải trả tiền thuê người chở tới tiệm sửa xe và tiền sửa. cùng với tiền xăng, 
chiếc xe đang tiêu tiền của bạn. Và trên tất cả, giá bán lại của chiếc xe bắt đầu 
giảm từ thời điểm bạn mua nó. Có thể bạn bán đi một vài bộ phận và kiếm đủ 


tiền ăn trưa. 


Lay vi dụ cha mẹ bạn mua nhà. Ngôi nhà lúc mua van còn tốt, nằm trên con 
đường yên tĩnh, cây xanh hai bên đường. Chang mấy chốc, một trung tâm 
thương mại được mở ra gần nhà bạn, và bỗng nhiên vị trí của ngôi nhà trở nên 
ngon lành. Vì nằm ở vị trí này nên giá nhà cứ ngày một tăng nếu cha mẹ bạn 
bán di thì chắc chắn họ sẽ được số tiền lớn hơn số tiền đã bỏ ra mua rất nhiều. 
Nhưng... 


Ví dụ chăng bao lâu sau đó, một dãy máy chục nhà hát, rạp chiếu phim,... 
mở trong trung tâm mua sắm và bỗng nhiên con đường yên tĩnh của bạn ồn ào 
hết cỡ, với tiếng còi xe inh бі không ngớt, tiếng lơ xe và tài xế hò hét, va 
không khí ô nhiễm thì ô nhiễm với đầy các khí thải. Giá ngôi nhà bạn giảm 


xuống thảm hại. 


Còn tệ hơn nữa là vào một ngày mùa đông trời rất lạnh, chiếc lò sưởi bị hư 
và mái nhà bị dột. Cha mẹ bạn phải bắt đầu đổ tiền vào căn nhà mà họ cứ 


nghĩ là một vụ mua an toàn. Không còn an toàn nữa rôi! 


Hãy quay trở lại với căn phòng của bạn. Máy vi tính và tất cả những thiết bị 
điện tử khác đang sử dụng, rất tiên tiến, hợp thời trang và thuộc loại thời 
thượng khi bạn mua chúng. Nhưng ngay lúc về nhà — thật vậy, bạn mở thùng 


các-tông — giá của các thiết bị của bạn bắt đầu giảm. 


Hãy nghĩ tới chiếc di động gần đây nhất của bạn, bạn mua nó bởi vì nhạc 
chuông khác lạ và có cả chức năng chụp ảnh và quay phim. Hiện tại có nhiều 
loại điện thoại có nhạc chuông còn hiện đại và phong phú hơn nữa hay hình 
ảnh sắc nét hơn. Rồi, rất nhanh sau đó trên thị trường xuất hiện mẫu mã mới 
(ví dụ, 6.0 so với mẫu 5.0 trước đây — số càng cao luôn kích thích bạn phải sở 
hữu nó!). Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi của bạn giờ chang đáng giá là 


bao! 


Tôi gọi những thứ пау là vat trang trí nhỏ bé. Những thứ пау giảm giá ngay 


cái giây phút bạn trả tiền mua chúng. 


Khi người cha giàu giải thích cho tôi và Mike những chuyện này, chúng tôi 
chỉ đứng im lặng lắng nghe và chờ xem ông sẽ bảo chúng tôi nên làm gi. Tôi 
phải vui mừng nói với các bạn rằng, một giải pháp, là cách dễ nhất mà mọi 
người chắc đã biết nhưng thường không áp dụng: Mua những tài sản mà tạo 
ra thu nhập. Và đó là cách tôi làm ra của cải của mình. Những căn hộ tôi sở 
hữu và thuê có thể tiêu tốn tiền để duy trì hoạt động của chúng, nhưng cũng 


có một nguồn thu nhập ón định khác. 


Chắc bạn có thể hỏi, bọn trẻ tuổi mới lớn phải làm gi? Mua сап thận. Đừng 
phung phí vào những vật trang trí nhỏ bé. Nhìn ở những tài sản của bạn! Bạn 
đã có những thứ tăng về giá trị chưa? Nhìn quanh căn phòng của bạ lần nữa 
và quan tâm thật sự đến máy hát đĩa, album ảnh, cũng như búp bê Barbie. 
Một ngày nào đó bạn có thể bán những thứ này với nhiều tiền hơn lúc mua — 
nhưng không có gì bảo đảm cả. 


Tuy nhiên, tốt hơn hết bạn phải mở to cặp mắt, đôi tai để quan sát và lắng 
nghe cách mà bạn và bạn của bạn khởi sự kinh doanh. Một doanh nghiệp cuối 
cùng có thể chuyển thành thứ tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Và khi bạn có 
lợi nhuận từ doanh nghiệp, hãy mua cổ phiếu, trái phiếu, những thứ sẽ tăng 


giá trị và là những tài sản sản sinh ra thu nhập. 


Vì thế.... 


$ Tài sản đặt niềm tin vào túi bạn. 


$ Tiéu san Ібі tién га khói túi ban. 


$ Mua những tài san tạo ra thu nhập. 


Mọi thứ đã rõ ràng với bạn? Hãy tiếp tục 


CHUONG 6 


Bi mật đồng tiền cua người cha giàu: Tat cả nam ở 


Vòng quay tiền mặt 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH: ĐỌC NHỮNG CON SỐ 


“Nếu con muốn trở nên giàu có, con phải đọc được và hiểu được những con 
số,” người cha giàu bảo tôi và Mike hàng trăm lần như thế. Để cho mọi thứ dë 
hiểu, người cha giàu dùng rất nhiều hình ảnh để dạy chúng tôi. Hình đầu tiên 
ông vẽ là mô hình cho chúng tôi thấy cách dễ nhất để theo dõi tài sản và tiêu 


sản: bản cân đối thu chỉ. 


Báo cáo tài chính cho thấy mối quan hệ giữa những gì bạn có và những gì 
bạn mắc nợ. Đó là điều mà các kế toán viên và những người điều hành doanh 
nghiệp (cả lớn lẫn nhỏ) dựa vào để thực hiện công việc của mình và làm cho 
công chuyện làm ăn tiến hành trôi chảy. Báo cáo tài chính giống như bức 
tranh tình hình tái chính ở một thời điểm nào đó. М6 gồm hai phần: Bản kê lợi 


tức và Bản cân đối thu chỉ. 


Bản kê lợi tức còn được gọi là báo cáo lời lỗ. Nó chỉ cho thấy các khoản 
tiền vào và tiền ra và cho bạn một cái nhìn nhanh về số tiền bạn có thể đang 
nam trong tay. Nó đại diện cho thu nhập va chi phí trong một kan thời gian 


xác định. 


Ban cân đối thu chi cho thay mối quan hệ giữa tai san va tiêu sản. nó là bức 


ảnh chụp nhanh của thời điểm nào đó. 


Mô hình tiền vào và ra (khỏi túi bạn) được gọi là vòng quay tiền mặt. 


Người cha giàu chỉ cho chúng tôi một số hình vẽ hết sức đơn giản. Nếu bạn 
muốn làm một bản báo cáo tài chính cho bản thân, hãy lấy ra một tờ giấy 


trắng và vẽ bốn khung như sau: 


Thu nhập 


Chi phí 


Tài sản | Tiêu sản 


Hai khung bên trên là thu nhập va chi phí, Бап kê lợi tức của bạn. hai khung 
phía dưới là tài sản và tiêu sản, bản cân đối thu chi của bạn. 


Báo cáo tài chính cho chúng ta biết tiền của chúng ta đang ở đâu. Và một 
cách lý tưởng, chúng ta đều muốn có thu nhập lớn hơn chỉ phí và tài sản nhiều 
hơn tiêu sản. nhìn vào mô hình vòng quay tiền mặt chúng ta có thể biết được 
tiền của chúng ta sắp đi dau. 


MÔ HÌNHVÒNG QUAY CUA TÀI SAN 


Тһи пһар 


Chi phí 


Tài sàn 


Tiëu sàn 


Mii tên, dai diện cho dòng tiền mặt, dang di từ hộp tài sản sang hộp thu 


nhập, có nghĩa là tài sản đang tạo ra tiền. 


Đây là mô hình vòng quay tiền mặt của người giàu. 


MÔ HÌNHVÒNG QUAY CUA MỘT TIÊU SAN 


Тһи пһар 


Chi phí 


Tài sàn 


Tiëu sàn 


Mii tên dòng tiền mặt di từ tiêu sản sang chi phí va rồi nó di ra khỏi khung, 


có nghĩa là tiền đã mất. Tất cả tiên được dùng vào chăm sóc cho thứ bạn đang 


sở hữu. 


Báo cáo tài chính của người cha nghèo như sau: 


Тһи пһар 


Chi phí 


x Tài sàn x Tiéu sàn 


Ngược lại, báo cáo tài chính của người cha giàu sé phan ánh ít chi phí hơn 
thu nhập. Cột tiêu sản sẽ nhỏ hơn cột tài sản. Báo cáo tài chính của ông sẽ 


như sau: 


Тһи пһар 


Chi phí 


Tài sàn x Tiéu san 


Như bạn có thể thấy, nếu ban giữ được cột tiêu sản càng nhỏ và cột tài sản 
càng lớn, bạn sẽ giàu có. Điều này thật đơn giản. 


NGƯỜI CHAGIÀU HỎI VÀ ĐÁP 
CÓ TRƯỜNG HOPNAOCOTIENMA VAN NGHEO? 


Có. Điều nay có vẻ nghịch lý nhưng có thể xảy ra. Toàn bộ số thu nhập 
kiếm được không tỷ lệ thuận với tài sản tổng cộng của bạn. cha tôi có một 
“công việc tốt” với lương hậu hĩnh, nhưng ông không bao giờ bỏ đi thói quen 
của người cha nghèo. Cha của Mike có lẽ kiếm được số tiền bằng (hoặc thậm 


chí ít hơn) số tiền cha tôi kiếm được từ công việc của ông ấy ở đồn điền mía, 


nhung Ong ay biét cach dau tu va da giàu có. 


LAM BAO CAO TAICHINH CHO BAN THAN 


Bay giờ la đến lượt ban! Sử dung bốn khung (Thu nhập, Chi phi, Tài sản, 


Tiêu sản), bạn có thể dễ dàng tạo cho mình một báo cáo tài chính. 


Hãy bat đầu từ thu nhập. Ngoài giờ học hay vào cuối tuần bạn có làm thêm 
gi không? Đây sẽ là mục đầu tiên trong cột tài sản của bạn. Thêm vào những 
thứ khác mà đại diện tiền chảy vào túi bạn: tiền trợ cấp, và những món quà 


bằng tiền mặt. 


Tiếp đến là quan tâm đến nguồn tiền ra khỏi túi bạn. Bạn phải chi cho 
những khoản nào? Viết ra tất cả mọi thứ mà bạn có thể nghĩ là mình phải chi 
tiên cho nó. Dưới đây là danh sách ví dụ. Khi bạn đọc qua, bạn có thể khoanh 
tròn những thứ bạn mua thường xuyên và số tiền đã mua và ghi chú trung 
bình hàng tháng bạn xài bao nhiêu tiền cho từng loại. 


* Thực phNm 


* Quần áo 


* Dụng cụ thể thao 


* Đi lại 


ж Giải tri 


* Thudc men 


* Lam dep 


* Những thứ khác 


Bạn đã khoanh bao nhiêu mục? Rất có thể bạn đã khoanh tất cả. Thậm chí 
bạn có thể thêm vào danh sách. Như bạn thấy, có lẽ tiền của bạn không ở lau 


được trong cột tài sản. 


Danh sách những khoản cht của cha mẹ bạn sẽ bao gồm nhiều thứ hơn nữa, 
như tiền vay mua nhà, tiền bảo trì máy móc trong nhà, tiền bảo dưỡng xe cộ 
đi lại, tiền cho con ăn học (bạn!), tiền nghỉ mát cho cả nhà, chăm lo cho ông 


bà lúc tuổi già... 


Khi bạn nghĩ về điều này, đáng ngạc nhiên là hầu như chang còn tiền trong 


cột tài sản. Chi phí quá... đắt. 


Bạn có thấy là hầu hết số tiền của bạn được xài vào những mục khác nhau? 
Hay bạn không chắc là tiền của mình đi đâu? Cách dễ nhất để biết được điều 
nay là giữ lại tất cả những hóa đơn. 


Mỗi khi móc bóp trả tiền cho cái gì đó, ban hãy hỏi hóa đơn — mỗi lúc. 
Điều này giúp bạn có suy nghĩ về những thứ bạn mua. Biết được số tiền mình 
đã xài buộc bạn phải suy nghĩ cẩn thận trước khi mua thứ gì đó. Thay vì nói 
“Tôi phải mua thứ đó,” bạn có thể bat đầu nghĩ, “Hình như tôi đã có thứ 
tương tự ở nhà rồi thì phải”. Điều này giúp bạn sớm thấy rằng mỗi đồng tiền 


sẽ ra di ха hơn bởi vì nó ở lai trong bóp của ban lâu hon. 


TIỀN CỦA BẠN ĐI ĐẦU? 


Có khi nào bạn rời nhà với bóp đầy tiền trong túi và trở về với cái bóp trống 
rỗng — thậm chí bạn chỉ ra khỏi nhà chỉ có vài giờ? Rất có thể là do bạn bị 


móc túi hay do bạn xài phung phí mà không nhận thấy được điều đó. 


Đây là bài tập: theo dõi số tiền bạn đã xài hàng ngày bằng cách ghi trong 56 
nhật ký của bạn. Nếu bạn tìm được một cuốn só nhỏ có thể bỏ trong bóp được 
thì mỗi khi bạn móc bóp trả tiền thì bạn sẽ nhìn thấy nó. Bạn có thể dùng một 
sợi dây để cột cuốn số nhỏ vào cái bóp của bạn. Mỗi khi mua gi đều phải ghi 


vào 56. 


Cot day như thế này sẽ giúp ban sử dụng tiền dë dat hơn. Nó nhắc bạn nhớ 


là bạn đã mấy lầm chạm vào bóp rồi. 


Bạn cũng đừng quên mang theo cây bút đấy nhé! 


BAN DANG Ó DAU VỀ МАТ TÀICHÍNH? 


Vậy là bạn đã làm xong bản kê thu nhập cho mình bằng cách điền vào thu 
nhập và chi. Bây giờ đã đến lúc làm việc với ban can đối thu chi. Nếu bạn có 
chứng khoán, trái phiếu, hay tài sản ngân hàng, viết vào cột tài sản. Bạn cũng 


cần phải điền vào giá trị bằng tiền mặt của chúng. Bạn dễ dàng biết chính xác 


gia trị tiền mặt của tài khoản trong ngân hàng, nhung ban cũng cần ước tính 


giá trị của cổ phần và cổ phiếu. 


Tiếp theo, liệt kê giá trị tiền mặt của những tu sản của bạn: tiền vay mua xe 
hay bất cứ khoản tiền nợ nào khác — bất cứ khoản nào mà hàng tháng lôi tiền 


ra khỏi túi bạn. 


Để có giá trị ròng, lấy tài sản trừ tiêu sản. Giá trị ròng của bạn nên là “con 
số dương”. Nếu bạn có tiêu sản lớn hơn tài sản, giá trị ròng của bạn sẽ là con 
số âm. Nếu bạn mắc nợ nhiều hơn số mình có, bạn cần phải xem lại kế hoạch 
tài chính của mính. Và đó cũng là lúc nhất định bạn phải nghĩ đến lập kế 


hoạch ngân sách cho bản thân. 


NGHĨ ĐẾN VIỆC KINHDOANH CỦA RIÊNGMÌNH 


Khi đã biết rõ sự khác nhau giữa tài sản và tiêu san, chúng ta sé bắt dau 
mua những tài sản thật sự. Và bạn có thể giữ cho cột tài sản của mình lúc nào 
cũng đầy ấp. Khi một đồng tiền đi vào cột tài sản của bạn, nghĩ theo cách này: 
đồng tiền đó trở thành người làm công cho bạn. Đây là môt ví dụ hoàn hảo 
cho thấy việc khiến đồng tiền làm việc cho bạn. Bang cách “nghĩ đến việc 
kinh doanh của riêng bạn”, bạn thật sự đang trên con đường đến với sự tự do 
tài chính. 


GIỮ ĐỒNG TIENCUABANLAU НОМ 


Nếu bạn biết mình dùng tiền vào những việc gì, bạn sẽ có thể quyết định 


cách để cat xén bớt chi phí. Thử để ý và vào một ngày nào đó ban sé thay bao 
nhiêu lần mình đã mua hàng mà không suy nghĩ. Thử một tuần và bạn sẽ thấy 
mình trở về nhà với túi tiền còn y nguyên như lúc đi. Thêm nữa, có rất nhều 


cách để giữ đồng tiền của ban lau hơn. Dưới đây là môt số ví dụ:”> 


- Nghĩ cách để có thể “tái chế” lại quần áo cũ. 


- Thay vì ăn trưa ở ngoài với bạn bè, hãy dùng cơm trưa ở nhà một người 


nào đó. Đây la cách vừa vui mà đỡ tốn tiền. 


- Nếu những thứ đồ dùng mà bạn phải mua thường xuyên, như xà phòng, 
giấy tờ, hay pin... bạn nên mua sỉ hay mua những lúc giảm giá. Với cách này 


bạn vừa tiết kiệm tiền và bạn sẽ có nguồn cung cấp ngay ở nhà khi cần. 


CHUONG 7 


Bí mật đồng tiền cua người cha giàu: Choi để hoc 


Người cha nghèo: Học bằng cách 


Người cha giàu: Học bằng cách chơi 


CHƠI ĐỂ HỌC! 


Người cha giàu không bao giờ làm giống như những thứ mà chúng tôi 
mong đợi. Điều này giúp chúng tôi lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng 
hành động và yêu thích những gi chúng tôi đang học được. Người cha giàu đã 
giảng giải những khái niệm rối rắm về tài sản và tiêu sản bằng những hình vẽ 


đơn giản và dễ hiểu. 


Người cha giàu thường nói, “trò chơi phản ánh cuộc đời thực. Con càng 
chơi trò chơi thì con càng giàu có.” Thật la một khái niệm tuyệt vời — cuộc 
đời giống như một bàn cớ. Tôi thích chơi cò! Tôi luôn thích chơi cờ Tỷ phú. 
Thầy giáo của tôi và người cố vấn cho tôi bảo với tôi rằng chơi cờ Tỷ phú tôi 


sẽ học được về tiền bạc. 


Cờ Tỷ phú nói về bất động sản trên bề mặt, nhưng nó áp dụng tất cả những 


nguyên lý về tiền bạc, như tài sản và thu nhập thu động, mà tôi đã giời thiệu ở 
chương 6. Khi bạn chơi cờ Tỷ phú, mỗi khi bạn đi xung quanh bàn cờ, bạn 
thu được 200 đôla. Từ những điều tôi học được từ người cha giàu, tôi nhận 
thấy rằng 200 đôla này giống với lương hay thu nhập kiếm được - và nếu tôi 
cố bám giữ số tiền này và đặt nó vào nơi nào đó sản sinh ra tiền, tôi sẽ có tài 


sản. 


Ngay cả lúc chơi cờ Tỷ phú tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng tôi đã thích thú 
bất động sản. Tôi sẽ mua những căn nhà và khách sạn mỗi khi có cơ hội trong 
suốt ván cờ. Điều đó có nghĩa là mỗi khi người chơi với tôi đặt một hình 
vuông vào chỗ tài sản tôi đang sở hữu, thì có nghĩa là họ đang trả tiền thuê 
cho tôi. Những tài sản của tôi đang làm ra thu nhập, mà thu nhập này được 
chuyển thành tiền để t có thể mua thêm những tài sản khác. Tôi đã học được 
điều này từ người cha giàu, nhưng bây giờ tôi mới thấy nó bằng mắt thật. Bầu 


trời là giới hạn khi nói về mặt tiền bạc mà tôi thu được. 


Tôi cũng dần dà biết chuyện này chuyển vào đời sống thực như thế nào — 
và đồng tiền mặt thật. Nếu tôi sở hữu một tòa nhà hay một khu chung cư và 


người ta thuê căn hộ trong tòa nhà đó, tiền sẽ vào túi tôi định kỳ hàng tháng. 
Vì từ nhỏ tôi đã mê cờ Tỷ phú nên lớn lên tôi đã phát triển trò chơi của 
riêng mình để dạy những điều tôi học được từ ngưới cha giàu. Giờ đây tôi có 


3 bộ trò chơi CASHFLOW 101 & CASHFLOW 202 cho người lớn; уа 
CASHFLOW 101 cho trẻ em. 


TỪ VONGLUAN QUAN ĐẾN VÒNGNHANH 


Ý tưởng của tất cả những trò chơi của tôi là để thoát khỏi vòng luẩn quẩn - 


vòng vô tận của kiếm tiền và trả hóa đơn — và di chuyển đến vong nhanh, nơi 
mà các tài sản đang tạo ra tiền cho bạn và bạn đang thu vào thu nhập thụ 
đồng. 


Ở chương 2 tôi có đề cập tới những nguyên tắc mới. Những nguyên tắc cũ 
theo mô tả của tôi — đi đến trường kiếm việc làm, mua một căn nhà, làm га 
đồng lương — đã dẫn cuộc sống con người vào vòng шап quan. Trong vòng 
Шап quan, những việc ban làm là làm việc, thanh toán hóa đơn, làm việc 
nhiều hơn nữa, kiếm nhiều tiền hơn, mua nhiều những vật trang trí hơn nữa, 
trả hóa đơn nhiều tiền hơn, làm nhiều hơn nữa, và tiếp tục thanh toán các hóa 
đơn hơn là dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống và có tự do để cho 
những người khác. 90% dân số sống trong vòng шап quan, lúc nào cũng vật 
lộn với chuyện thanh toán hóa đơn và sống nhờ và đồng lương. Họ nghĩ rằng 
được tăng lương là giải pháp cho vấn đề của họ, nhưng có nhiều tiền hơn có 
nghĩa là muốn mua nhiều tiêu sản hơn — chúng ta cũng đã gặp tình huống này 
từ một cặp vợ chồng trong chương 5. Mua nhiều tiêu sản hơn dẫn con người 


ta càng lún sâu vào Шап quan, và càng đi sâu vào nợ nan. 


NHỮNG TRÒCHƠI KHÁC 


Chúng tôi đã phát triển nhiều trò chơi cho nhiều lứa tuổi khác nhau để có 


thể nắm được những khái niệm trong sách này. 


Trò “QuầyBánKemCủaJesse”. Với mục đích là giúp Jesse kiếm tiền để đi 
nghỉ mát từ chuyện bán kem. Anh ta cần phải xác định mình nên bán kem 
hương vị nào và giá bao nhiêu để có thể có lời sau khi trừ đi các chi phí. 
Trong trò chơi khác, bạn có thể giúp Jesse cuối cùng ra khỏi được vòng шап 


quan уа bước vào vòng nhanh bang cách xây dựng tai sản — có nghĩa là giúp 


anh ta vach ra cách dé mó rong chuyën bán kem га khap thi tran. Nhüng loai 
tai san khác nhau thích hop ó nhüng nói khác nhau trong thi tran. Bang cách 
phân tích ROI (lợi nhuận dau tw) cho từng loại tài sản, bạn bắt đầu nhận thay 


rõ cách đồng tiền làm việc cho bạn thậm chí khi bạn không làm việc gì cả. 


Trò “NợCủaReno”. Bạn bắt đầu giúp Reno chơi trò “phô mai nhảy nhót” 
trong công viên giải trí — nhưng anh ta cần có tiền để chơi trò này. Trong trò 
chơi này, bạn học về vay nợ xấu (những món nợ mà sau đó bạn phải trả) và 
vay nợ tốt (những món nợ do các khoản đầu tư của bạn thanh toán), làm việc 
để thoát khoải nợ пап, và thu được lợi nhuận tốtất từ đầu tư. 


Trò “Giấc Mơ Củalma”. Trò này nói về tặng tiền cho các tổ chức từ thiện. 
cách tốt nhất để làm điều này là phải trả cho bản thân bạn trước tiên — có 
nghĩa là phải biết sử dụng tiền một cách thông minh. Khi Ima kiếm được tiền, 
cô ta bỏ vào 3 ngân hàng: để cho đi, tiết kiệm, và đầu tư. Chúng ta sẽ bàn tới 
3 ngân hàng trong chương 9. 


CASHFLOW 101 


Mục tiêu của trò chơi này là để thu được nguồn thu nhập từ đầu tư (thu 
nhập thụ động của bạn) lớn hơn chi phí bạn bỏ ra và theo đuổi những ước mơ 
của bạn hơn là lo lắng về chuyện đi làm lãnh lương. Trong trò chơi này, bạn 
có cơ hội để theo đuổi những giấc mơ, như ăn tối với một nhân vật nổi tiếng, 


hay xây dựng một thư viện cho trẻ em, hay đi thăm bảy kỳ quan thế giới. 


Trò chơi này cho phép bạn luyện tập để trở thành nhà đầu tư giỏi ở bốn 
mức độ đầu tư: làm ăn nhỏ, làm ăn lớn, Vòng nhanh, và CASHFLOW 202. 
Trong quá trình chơi, trò chơi dạy bạn về đầu tư và kế toán. Như tôi đã phát 


biểu “Kiến thức tài chính giúp ban chiến thắng trò chơi!” 


NGƯỜI GIAUHOI VÀ ĐÁP 


CHƠI TRÒ CHƠI LÀTRÒ ТРЕ CON? 


Không đâu. Chơi trò chơi giống như đang lấy liều thuốc chứa đầy vitamin 
cho cuộc đời thật trong một môi trường an toàn va thú vhang hạn, khi bạn 
choi trò CASHFLOW, bạn được đặt vào những tình huống tài chính mới với 
mỗi lần gieo súc sắc hay mỗi lần nhấp chuột. đây là những kinh nghiệm tức 
thời không phải tốn tiền thật. Với một bàn cớ hay bàn cờ điện tử, chúng ta có 
thể thu được nhiều kinh nghiệm của hàng năm trời chỉ trong vài giờ chơi. Trò 
chơi cho phép bạn thấy (trong thời gian rất ngắn) rằng bạn có những lựa chọn 


tài chính. 


BẠN LÀNGƯỜICHƠI NHƯ ТНЕМАО? 


Tôi đã nhìn thấy hàng ngàn người đang chơi trò CASHFLOW, và tôi cũng 
nhận được vô số những phản hồi từ rất nhiều người khác. Bạn là người chơi 
như thế nào? Bạn có thấy hình ảnh của mình trong những mô tả nay không? 
Xếp loại từ 1-5. Khoanh tròn số mà mô tả giống bạn nhất: 1 là ít giống bạn 


nhất và 5 là giống với bạn nhất. 


1. Ra khỏi vòng luan quan một cách nhanh chong. Thông thường 
những người ra khỏi vòng шап quan nhanh nhất là những người hiểu các con 


số và có đầu óc tài chính sáng tạo. Những người này nhanh chóng nhận ra các 


chọn lựa спа họ. Những người ra khỏi vong nay lâu nhất là những người 
không cảm thấy thoải mái với những con số và không thấy được sức mạnh 


của đầu tư. 


2, Ngôi trên “số tiền để gây vốn” qua lầu. Tôi thay rang những người 
kiếm được nhiều tiền trong trò chơi thường không biết phải làm gi với tiền đó. 
Có thể họ đang có tiền nhưng những người khác trong trò chơi dường như 
vượt qua mặt họ. Điều này cũng đúng trong cuộc đời thực. Có nhiều người có 


nhiều tiến nhưng không vượt lên về mặt tài chính. 


3. Тіп rằng “Chưa từng có gi tốt đẹp хау ra trong cuộc đời tôi.” Tôi 
nhận thấy là nhiều người đang chơi trò chơi than là họ không nhận được 
những thẻ cơ hội tốt. Họ không đáp trên những ô vuông “tốt”. Vì thế họ chỉ 
ngồi im trong khi những người khác thì đang chơi. Tôi biết có những người 
như thế trong cuộc đời thực. Họ chờ đợi cơ hội “hoàn hảo”, chứ không dám 


liều lĩnh. 


4. Nói “Toi khong thể mua nổi”. Tôi thay nhiều người nhận được một 
tấm thẻ đại diện cho một cơ hội kinh doanh nhưng sau đó nói là họ không có 
đủ tiền để lợi dụng cơ hội đó. Những người này cho tôi biết là họ sẽ ra khỏi 
vòng шап quan chỉ khi họ có nhiều tiền hơn nữa. Những người này cũng đang 
ngồi xem những người khác chơi trò chơi. Và họ cũng làm tương tự như thế 
trong cuộc đời thực. Họ nhìn thấy những cơ hội làm ăn lớn đang chờ đón, 


nhưng ho nói là không có đủ tiền để đón nhận. 


5. “Nó ở ngay trước mặt tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy được.” 
Tôi nhận thay là có nhiều người lay đúng thẻ rồi, đọc lớn tấm thẻ, nhưng van 
không nhận ra đó là cơ hội to lơn. Họ có tiền, thời cơ đến, và họ có tấm thẻ, 
nhưng họ không nhìn ra cơ hội đang rành rành trước mặt họ. Họ không thấy 
làm thế nào để cho nó hợp với kế hoạch tài chính của họ để thoát khỏi vòng 
Шап quan. Tôi biết nhóm này có nhiều ngưới hơn tất cả người của các nhóm 
khác cộng lại. Hầu hết mọi người đều có cơ hội nhấp nháy trước mặt họ, 
nhưng có điều là họ không nhìn thấy. 


Bạn có thấy mình giống với mô tả nào về những loại người chơi ở trên 
không? Những người tôi mô tả ở trên đều là người trẻ. Thường thì người trẻ 
nắm bắt và tham gia những trò chơi này dễ dàng nhất vi họ sẵn sàng liều lĩnh. 
Tôi đoán vì bạn đang đọc quyển sách này, nên chắc bạn rất giống người chơi 
trong ví dụ 1. Nếu không, bạn đừng lo lắng! Bạn hãy chơi thật nhiều, khi bạn 
đã chơi đủ, bạn sé thấy cach chơi của bạn thay đối. 


Tôi thấy những người giàu chơi trò chơi không bao giờ ngồi ngoài đường 
biên (khu vực bên ngoài đường biên). Họ tham dự vào, họ sáng tạo, và họ 
chấp nhận liều lĩnh “có tính toán”, có nghĩa là họ nghĩ đến kế hoạch của họ 


rất сап thận, ngay cả khi kế hoạch đó bị người khác đánh giá là rủi ro. 


HỌC ĐỂ LỰA CHỌN VÀTẠO RA NHỮNG CHỌN LỰA 


Tôi hy vong ban dang dần hiểu ra mọi chuyện. Chơi những trò chơi nhu 
CASHFLOW thật sự là cách luyện tap tốt cho cuộc sống. Đó là cách để bạn 
tận dụng hết những cách học của mình, tăng cường sự thông minh tài chính, 
và suy nghĩ giàu có. Khi IQ tài chính của bạn ngày càng cao hơn, bạn sẽ có 


thể tránh được vòng шап quan trong cuộc sống. 


Sự thông minh tài chính đồng nghĩa với sự sáng tạo trong giải quyết các 
vấn đề tài chính. Nếu cơ hội không đến với bạn thì bạn có thể làm gi khác để 
cải thiện vị thế tài chính của mình? Bạn có thể tìm thấy được những lựa chọn 
nào? Nếu một cơ hơi vào bạn, và bạn không có tiền, và ngân hàng sẽ không 
cho bạn vay, bạn có thể làm gi khác để biến cơ hội đó có lợi cho bạn? Nếu 
điều bạn trông đợi không xảy ra, làm sao bạn có thể chuyển một trái chanh 
thành ly nước chanh — hoặc trong trường hợp này là hàng triệu đôla? 


CHƠI TRÒCHƠI CUỘC ĐỜI 


Tôi đã bỏ nhiều năm trời để phát triển sự thông minh tài chính của tôi bởi 
vì tôi muốn tham gia vào trò chơi lớn nhất và nhanh nhất của thế giới. Tôi 
muốn dùng hết công sức “cái đầu” của mình. Tôi muốn có mặt ở những nơi 
tưng bừng sức sống. Đó là “cái рі đang diễn ra” — và tôi càng trải nghiệm 
nhiều, nó càng trở nên hấp dẫn. Lúc đầu nó dường như giống chuyến đi trên 
đoạn đường sắt ngoặt gấp và dốc, từ Vòng Шап quan (nơi của người cha 
nghèo) đến Vòng nhanh (nơi của người cha giàu và nơi tôi muốn tới), nhưng 


nó trở nên dễ dàng hơn. 


Tôi dành phần lớn cuộc đời mình hướng về vòng nhanh. Cho đến khi Mike 
và tôi 16 tuổi, chúng tôi bắt đầu tách khỏi đám bạn ở trường. Chúng tôi làm 


việc cho cha của Mike vào những buổi chiều va những ngày cuối tuần. Sau 
giờ làm chúng tôi trường ngồi hàng giờ ở cái bàn làm việc với người cha giàu 
trong lúc ông có buổi họp với những chủ ngân hàng, luật sư, kế toán, nhà môi 
giới chứng khoán, nhà đầu tư, nhà quản lý và nhân công. 


Mike và tôi học được rất nhiều điều từ những buổi ngồi như thế, hơn là 
những gi chúng tôi học ở trường — kể cả ở trường đại học. Chúng tôi đang học 
với những nguyên tắc mới và cách mới để đánh giá thành công. Chúng tôi 
không nhận được những điểm A, B, C, nhưng chúng tôi biết cách đo sự tiến 


bộ của mình. 


“Học bạ là thứ con nhận ở nhà trường.”ười cha giàu bảo chúng tôi. “Khi 
con học xong, ra khỏi trường thì ngăn hàng không hỏi xem học bạ của con. 


Họ sẽ hỏi xem báo cáo tài chính của con.” 


NHỮNG BUỔI HỌCNGOẠI KHÓA 


Một cơ hội học tập tuyệt vời nữa là những buổi học ngoại khóa. Không, nó 
không giống với những chuyến tham quan viện bảo tàng mà học sinh tiểu học 
vẫn thường làm. Nhưng có một điều giống nhau là nó đưa bạn ra khỏi môi 
trường trường học và cho Бап một cách nhìn mới. Những buổi học như thế 
này cho bạn cơ hội nhìn thấy những điều đang diễn ra mà bạn đã từng đọc 
trong sách vở. Những buổi học này không phải là những chuyến tham quan 
mất nhiều công sức vì chính những nhiệm vụ tìm hiểu sự thật cho phép bạn 
“chơi tốt” trong những tình huống đời sống thực tế. Đây là một ví dụ: 


е Hỏi xem cha mẹ bạn có đồng ý cho bạn ngồi cùng họ khi ho 
thanh toán hóa đơn hay không. 


Нбі cha me хет ban có thë doc qua báo cáo tài chính спа ho 


không — hay cùng ho tạo một bang mới. 


Sắp xếp để đi làm với cha (hoặc mẹ) của bạn, hoặc cha (mẹ) 


của bạn bạn để tìm hiểu về một ngày làm việc. 


Dë ra tiền mua tạp phẩm và thực đơn cho cả nhà trong một tuần 


và đi mua sắm những thứ cần thiết cho tuần đó. 


Nếu cha mẹ bạn đang chuẩn bị đi mua một chiếc xe mới hay 
những đồ gia dụng như tủ lạnh hoặc máy giặt, bạn nên xin đi 
theo. Nhờ cha mẹ giải thích cho bạn về quyết định trả tiền mặt 
hay trả bằng cách nào khác, và như thế thì nó ảnh hưởng đến 


ngân sách hàng tháng và báo cáo tài chính như thế nào. 


Hỏi cha mẹ xem liệu họ có thể dẫn bạn tới một công ty mua 
bán chứng khoán không. Sẽ rất tuyệt nếu họ có thể sắp trước 
một cuộc gặp với người môi giới chứng khoán, người sẵn sàng 
nói cho bạn nghe những loại đầu tư khác nhau và tỷ lệ lợi 
nhuận của chúng, cũng như sự khác nhau giữa các cổ phần 
công ty và cách các quỹ һб tương vận hành. Cha me bạn cũng 


có thể cho phép bạn mở một tài khoản. 


Lần sau nếu có đến cửa hàng McDonald’s, nhì xung quanh can 
thận và nghĩ về tất cả những người chơi tài chính khác nhau 
trong ngành kinh doanh đó và cách họ tạo ra thu nhập, chăng 
hạn như: chủ đất hoặc những công trình xây dựng, chủ doanh 


nghiệp, chủ nhà máy sản xuất ra rất nhiều thứ hàng hóa bạn 


thấy xung quanh minh, những thư ký ngồi sau quay hàng. Ai 
trong số những người này có tài sản? Ai trong số những người 
này thường đi ăn nhà hàng nhất? Ai ít ăn nhà hàng nhất? 


e Lần sau bạn đi đến một khu chung cư, làm một phép tính nhỏ. 
Bạn tính thử xem khu đó có bao nhiêu hộ dân. Rồi tính thử 
mức tiền trung bình hàng tháng những hộ dân thuê phải trả. 
Nhân hai con số bạn có được lại với nhau, bạn sẽ ước tính được 
hàng tháng ông chủ thu được loại lợi nhuận nào. Kế đến nhìn 
xung quanh và nghĩ đến những cht phí mà ông chủ phải trả 
ngoài tiền nợ hàng tháng, như tiền duy tu bảo trì và tiền bảo vệ. 
Lay thu nhập hàng thang trừ cho con số nay. Bạn nghĩ là ông 
chủ đang thu được loại lợi nhuận nào? Nó có tốt không? Nếu 
bạn có quen một người nào trong tòa nhà đó, hỏi xem ông chủ 
có thường đi xem tài sản của mình không. Bạn nghĩ ông chủ sử 
dụng thời gian như thế nào? 


Tất cả những lần học ngoại khóa giúp bạn hiểu nhiều hơn về (và có thể 
tham gia vào) những vấn đề tài chính của gia đình và giúp bạn trở nên có 


trách nhiệm hơn về mặt tài chính. 


Рһап 3 


Тао ra vong quay tiền mat cho bạn 


CHUONG 8 


Những cơ hội lam ra tiền dành cho сас bạn trẻ 


Đến đây, bạn có thể mạnh dạn nói rằng, “А, tôi đã hiểu thế nào là tài sản, 
tiêu sản và vòng quay tiền mặt, nhưng tôi là một người trẻ chưa có tài sản 


được ủy thác. Làm cách nào đồng tiền chảy vào túi tôi đây?” 


LAM VIỆC ĐỂ HỌC, DUNG LAM VIỆC УІТІЕМ 


Có rất nhiều cách để kiếm tiền, ngay cả khi bạn mới 16 tuổi hoặc nhỏ hơn 
nữa. Tôi dám chắc rằng bạn — vâng, bạn - có thể có một kỹ năng hoặc một 
dịch vụ mà người khác muốn và cần và sẵn lòng trả tiền cho bạn để đối lấy 
điều đó. Nếu làm một người phục vụ bàn hay tiếp tân không hấp dẫn bạn, tôi 
cũng không ngạc nhiên gi. Tôi đã học được từ người cha giàu, ông đã dạy tôi 
thay vì đi làm những công việc như vậy thì hãy mở doanh nghiệp riêng cho 


mình. 


Bạn có thể đi giao báo — nhưng bạn có thể thực hiện việc này một cách mới 
mẻ hơn: Tập hợp những người bạn của bạn và biến chuyện giao báo thành 
việc làm ăn chung, mang tiền về cho tất cả các bạn — ngay cả khi bạn không 
làm việc gì cả. Thay vì dẫn chó của hàng xóm đi dạo, bạn có thể biến nó 
thành dịch vụ dẫn chó đi dạo. Thay vì trở thành người làm công, hãy là người 
chủ. Khi bạn đang điều hành chuyện kinh doanh riêng của mình có nghĩa là 


bạn đang ngồi vào chiếc ghế của tài xế. 


Nếu bạn muốn một ngày nào đó mình trở thành chủ doanh nghiệp nhưng 
không đạt được kết quả tốt đẹp ngay lúc khởi đầu, thì bán hàng là một kỹ 
năng rất quan trọng mà bạn có thể học trong lúc ấy (trong khi chờ đợi). Tin tốt 
lành là bạn có thể có được kỹ năng bán hàng trong rất nhiều tình huống khác 
nhau, trong siêu thị, nhà hàng hay tiệm tạp hóa. Những bài học bạn học được 
trong lĩnh vực có thể áp dụng cho những ngành, những lĩnh vực khác. Vì vậy 


ban dang làm viéc trong tiém giày khóng có nghia là ban chi biét vë giày 
khóng thói! 


CONG VIECNAO THÍCH НОРУОТ BAN? 


Công việc nào sẽ là ly tưởng cho bạn? Ngay bây giờ hay dành vài phút để 
viết vào Nhật Ký Người Cha Giàu những ngành nghề xuất hiện trong đầu bạn 
vào một cột. Cột kế bên bạn ghi ra những công việc mà những người trẻ xung 
quanh bạn đang làm. Bạn có thể gạch những đường nối những mục ở hai cột 
này không? Chẳng hạn, bạn rất thích làm chủ cửa hàng thời trang một ngày 
nào đó? 'Tại sao bạn không bắt đầu bằng việc xin làm ở những cửa hiệu hay 
công ty thời trang để học hỏi về ngành này? Khi suy nghĩ nơi bạn sẽ xin làm 


việc thì hãy đến những mục tiêu của bạn trước tiên. 


Nếu bạn không thể vẽ được gạch nối nào giữa hai cột — hoặc sau khi bạn đã 
kẽ được rất nhiều đường nối giữa hai cột — hãy làm thêm cột thứ ba. Đây là 
cột mà người cha giàu bảo tôi phải tập trung vào: những cơ hội mà bạn có thể 
tạo ra cho chính bản thân mình. Có thể có những công việc bất thường mà bạn 
chưa nghe những người xung quanh bạn làm bao giờ, nhưng bạn tưởng tượng 
đó sẽ là cơ hội học tập rất tốt cho bạn thì nó sẽ thu hút bạn. Chỉ vì bạn không 
biết những người ở độ tuổi của bạn làm những công việc đó, bạn lại không 


muốn khám phá sao? 


Dĩ nhiên, nếu bạn có được một công việc ở một cửa hàng quần áo hay băng 
đĩa thì thật là tuyệt, không phải ai cũng có cơ hội như bạn đâu. Nhớ rang, tôi 
đã không thích công việc chất hàng từ trên kệ xuống, nhưng tôi vẫn làm vì tôi 
tin rằng mình sẽ học được cái gì đó từ người cha giàu. Vì vậy, tôi muốn nhắc 


lại rằng: Làm việc để học, đừng làm việc vì tiền! 


LÀM VIỆC LÀMỘTSỰ TRAO ĐỔI 

Khi cha mẹ bảo tôi là họ không có tiền để lo cho tôi học đại học, tôi bảo họ 
là tôi sẽ tìm cách để tự trang trải chuyện học hành của mình. Lúc đó tôi đã 
biết cách kiếm tiền cho riêng mình. Nhưng không phải những đồng tiền tôi 


kiếm được giúp tôi hoàn thành chuyện học hành của minh. Chính những bài 


học tôi rút tỉa được từ chuyện kiếm tiền đã giúp tôi làm chuyện này. 


Lúc 9 tuổi, tôi đã học được một khái niệm rất quan trọng có thể giúp tôi 
sống tự lập được: sự trao đổi. Người cha giàu bảo tôi, “Con có thể có được 
bất cứ thứ gì con muốn miễn là con sẵn lòng trao đối một vài thứ có giá trị 
cho thứ con muốn”. Tôi học được từ lời khuyên này là càng cho đi tôi càng 
nhận lại được nhiều hơn. Bằng cách làm việc không được trả tiền công lúc 9 
tuổi tôi học được bài học trao đổi này. Tôi cho người cha giàu thấy rằng tôi 


sẵn sàng làm việc để đối những kiến thức về tiền bạc ông dạy cho tôi. 


Để tạo ra sự trao đổi công bằng, bạn phải biết mỗi công việc mang lại lợi 
ích gì cho bạn. Bạn phải tìm kiếm cơ hội chứ không phải lương. Nếu bạn làm 
một công việc mà giá trị của nó chỉ là những đồng tiền mặt còn lại trong túi 
bạn sau khi bạn nhận lương, thi đó không phải là sự trao đổi có lợi. Làm việc 
vì đồng tiền có nghĩa với việc bạn đang cho đi một khối lượng thời gian của 
mình và thường nhận lại được một số tiền tương đương (hoặc ít hơn) giá trị 
của thời gian bạn bỏ ra. Làm việc để học có nghĩa là thường nhận được một 
thứ có giá trị hơn thời gian bạn bỏ ra — cùng với tiền mặt! Vậy cái nào tốt hơn 


cho bạn? 


NGƯỜI СНА GIÀU: HOI VÀ РАР 
LAM GÌNÊUTÔI MUON ĐI LAM MA СНА ME KHONG ĐỒNG Y? 


Giả sử ban muốn tim một công việc làm thêm sau giờ hoc nhung cha me 
bạn chỉ đơn giản nói “Không”. Hãy hỏi họ lý do. Nếu chỉ vì cha mẹ lo cho 
bạn không còn nhiều thời gian để tập trung cho việc học thì bạn cần xem liệu 


điều lo ngại của cha mẹ có đúng hay không. 


Mặt khác, nếu bạn thật sự muốn làm việc để học, và bạn có thể thuyết phục 
cha mẹ bạn về chuyện đó, họ sẽ xem xét lại ý kiến của mình. Hầu như cha mẹ 
nào cũng ủng hộ cố gắng học hỏi của con cái. Hoặc bạn chứng minh cho cha 


mẹ thấy rằng bạn cam kết khởi sự kinh doanh riêng (hơn là đi làm “thuê” với 
đồng lương it ói), rất nhiều cha mẹ trước đây không ủng hộ giờ cũng có thé 


đổi ý. Lam thay đổi cách suy nghĩ chung của сас bac cha me là dành hết thời 
gian cho việc học để được điểm số cao hơn là sự chuẩn bị tốt nhất cho tương 
lai thì thật không dễ tí nào. Nhưng nếu cha mẹ bạn thấy bạn rất sáng tạo và có 
đầu óc kinh doanh, họ sẽ dễ dành hiểu được động cơ và năng khiếu thật sự 
của bạn. Rất có khả năng là cha mẹ muốn nuôi dưỡng và khích lệ những 


phẩm chất này nơi bạn! 


ĐỘNG NAOTIM Ý TƯỞNG KINHDOANH 


Có rất nhiều bạn trẻ thậm chí không nhận ra là có khá nhiều công việc đang 
chờ đợi họ. Nếu bạn 13 hay nhỏ hơn, bạn có thể đi giữ trẻ, giao báo, làm việc 
vặt trong văn phòng của cha mẹ. 14 tuổi bạn có thẻ làm việc trong phòng 
không phải của cha mẹ mình, một cửa hàng bán rau, bán lẻ, nhà hát, công 
viên, cây xăng... 16 tuổi bạn có thể làm ở bất cứ nơi đâu - trừ những công 


việc nguy hiểm như trữ và làm thuốc nổ, hay lái xe. 


Đến lúc bạn phải động não lại rồi. Dưới day là danh sách những công việc 


bạn có thể tự làm. 
- Làm gia sư. 
- Dạy tin học cho mọi người. 
- Giữ trẻ cho những người hàng xóm. 
- Rửa xe 
- Giao báo 
- Làm vườn 
- May thêu gia công 
- Dịch vụ trang trí nhà cửa (theo mùa lễ hội) 
- Làm thư ký riêng: đánh máy, tìm tài liệu... 


- Làm việc ở các sân tennis, hồ bơi vào mùa hè 


Day chỉ la sự bat đầu. Bạn dang có những ý tưởng nào khác? 


NHỮNG THỨ BẠNKHÔNG NÊN LÀM 


Bạn lưu ý là có những công việc mà những người dưới 18 tuổi không làm 
được. Mỗi đất nước đều có những quy định riêng về độ tuổi làm việc và các 
công việc theo độ tuổi. Vì vậy trước khi bát đầu bất kỳ công việc gì bạn cũng 
nên xem qua các quy định trên mạng của Bộ hay Sở Lao động Thương binh 


Xã hội> 


TÌM VIỆC LÀM Ở ĐÂU? 

Khi bạn bắt đầu tìm việc, bạn có thể đang từng giờ từng phút trên con 
đường tìm kiếm cơ hội. Giả sử một ngày kia bạn đang đứng xếp hàng rất lâu 
chờ trả tiền ở một cửa hàng. Đi tìm ông chủ và hỏi ông ta liệu cửa hàng có 
cần thêm người thu ngân nữa không. Những ông chủ thường thích tuyển 
những người có óc sáng tạo và có sáng kiến. Ai mà biết được? Một ngày nào 
đó bạn đang kinh doanh những công ty hay cửa hàng quần áo. Nhiều người 
đến với chuyện khởi nghiệp bằng cách học những nguyên tắc rất cơ bản. 

Dưới đây là những chỗ các bạn có thé tìm kiếm công việc: 

- Hỏi gia đình, bạn bè, hàng xóm, và cha mẹ của bạn bạn. Hỏi bất cứ người 
nào mà bạn quen biết! 

- Xem bảng thông báo ở trường học của bạn. 

- Đến những cửa hàng bạn hay mua sắm và hỏi xem người ta có đang cần 
người không. 

- Đến Đoàn phường, những trung tâm hoạt động thanh niên. 

- Tiếp tục những cuộc phỏng vấn tìm kiếm dữ liệu. 

- Xem những trang web việc làm trên Internet. 

Cần lưu ý rằng, càng hăm hở với việc tìm kiếm những cơ hội việc làm bạn 


cần phải сап thận. Trao đổi với cha mẹ về những công việc mà bạn kiếm được 


và luôn chia sé với cha mẹ trên con đường làm việc. Va nhớ la, đừng làm 


những công việc mà chỉ mang lại tiền cho người khác. 


LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỆN LƯƠNG BỔNG 


Bạn nhớ là dù bạn làm công việc gì đi nữa, thì đây là lần đầu tiên bạn được 
trả lương và bạn phải nộp thuế. Mỗi khoản tiền lương bạn kiếm được đều bị 
trừ đi một khoản để nộp thuế và bảo hiểm. Vì vậy nhớ rằng nếu bạn thỏa 
thuận làm 10 giờ một tuần, giá mỗi giờ là 5 đôla, thì chắc chắn là bạn sẽ 


không mang được về nhà 50 đôla vào cuối tuần. 


Đến đây chắc bạn đã hiểu tại sao nên làm việc để học chứ không phải để 
kiếm tiền? Nếu bạn chỉ dựa vào tiền lương không thôi thì rất khó có được 
nhiều tiền nhu mong muốn. Nhưng ít nhất lương cũng giúp cho vòng quay 


tiền mặt bạn vận hành. 


HOI MOTCHUYEN GIA/TÌM MỘTNGƯỜI CO VAN 


Người cha giàu là người cố van khi tôi trưởng thành. Cách tốt nhất để tìm 
được công việc làm là tìm cho riêng mình một cố vấn — người thành công 
trong lĩnh vực mình theo đuổi. Hỏi xem liệu bạn có thể tham gia vào công 


việc của họ đôi lần. Hãy làm người thực tập nội trú của họ. 


Cố vấn của bạn giống như huấn luyện viên một kèm một vậy, một người có 
thể có mặt khi bạn có câu hỏi. Nếu bạn muốn xây dựng doanh nghiệp riêng 
cho mình, người cố vấn giúp chỉ ra cho bạn thấy loại hình kinh doanh nào là 
thích hợp nhất với bạn. Họ thậm chí còn giúp bạn tính toán chi phí và cả số 
tiền trả cho những người làm công. Tìm được mẫu người riêng cho bạn, 


người luôn truyền cảm hứng cho bạn là một điều tốt đẹp đối với bạn.> 


Người cố vấn là người quan tâm đến bạn. Họ sẽ đều dặn tham gia cùng bạn 
và đưa ra ý kiến phản hồi về những việc bạn đã làm. Đó có thể là một người 
bà con, anh hay chị của người bạn, một giáo viên chỉ cho bạn một số cách để 


đọc trong một đề tài nao đó, hay một người ban làm việc cho họ — người 


hướng dẫn ban làm việc chỉ đơn giản уі ho thấy tiềm năng thành công nơi 


bạn. 


Chưa từng có ai nói thành công dễ đến khi một thân một mình. Tìm người 
cố vấn, hay bất cứ loại giúp đỡ nào, không có gi là xấu hổ cả. Thật vậy, có rất 
nhiều người nổi tiếng có những người cố vấn; không có những mẫu người 
tiêu biểu này để tin tưởng họ, thì có lẽ nhiều người trong số những người nổi 
tiếng này sẽ không đạt được thành tựu về của cải và danh tiếng như thế. 


Trong những ngày tiếp theo, hỏi những người lớn tuổi hơn xem họ đang có 
hay đã từng có người cố vấn không. Hỏi giáo viên, cha mẹ bạn, người bà con. 
Hầu hết họ chắc sẽ kể cho bạn những câu chuyện rất hay về những người đã 
truyền cảm hứng cho họ ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Hỏi xem họ 
đã gặp gỡ và xây mối quan hệ với những cố vấn này như thế nào, và xem xét 
liệu bạn có thể áp dụng những bài học này vào cuộc sống riêng của bạn 
không. 


CHUONG 9 


Quan ly tai san cua ban 


NHUNG СНОНЕО GIU TIEN 


Đến đây ban dang làm việc, đang tìm việc, hay chi dang nghĩ về việc kiếm 
tiền. Khi bạn làm ra tiền, bạn sẽ cần đặt nó ở một nơi nào đó. Cất tiền dưới 
nệm như người ta làm trong phim hoạt hình và những bộ phim cũ, có lẽ 
không phải là ý kiến hay. Nhưng bạn có nhớ tới những chú heo? Đối với trẻ 
em, những chú heo giữ tiền là cách tuyệt vời nhất để cất tiền bởi vì bạn thật 


sự có thể nhìn thấy tiền của mình phát triển. 


Bạn có thể nghĩ là những chú heo cũ kỹ trong tủ quần áo chỉ là trò trẻ con — 
nhưng bạn có lẽ khôn ngo nhiều trong chuyện để dành tiền lúc còn nhỏ hơn là 
bạn của bây giừo. Điều tôi học được từ người cha giàu là dù ở tuổi nào đi nữa, 
bạn сап có chú heo giữ tiền — và không chỉ một chú. Người cha giàu khuyên 


tôi nên có 3 chú với những mục đích khác nhau. 


CHÚ HEO THỨ 1 = TỪTHIỆN 


Một trong những điều thật sự tuyệt vời nhất trong việc giàu có là khả năng 
giúp đỡ những người khác. Nhiều năm qua tôi chứng kiến nhiều người trong 
số những người giàu nhất thế giới cho đi tiền của họ. Để trở nên giàu có 
chúng ta cần có khả năng cho đi để nhận về. Cho di tiền của bạn là một trong 
những cách tốt nhất để giúp ngay những nơi gặp nhiều khó khăn trên thế giới. 
Bạn sẽ có cảm giác tuyệt vời khi nhìn thấy một vấn nạn và bạn biết mình có 
khả năng tặng tiền cho tổ chức hay nhóm người sẽ giúp làm thế giới tốt đẹp 
hơn. Mua đồ cho bản thân là tuyệt vời, nhưng dành tiền giúp những người 
khác là cảm giác vĩ đại nhất trên thế giới. Hãy thử đi! Bạn sẽ biết sức mạnh 


thật sự của đồng tiền. 


Có nhiều cơ hội để làm từ thiện. Bạn có thể tìm thấy những dịp để có thể 


làm từ thiện thông qua báo đài, truyền hinh, Internet, những người quen; và 
những tổ chức mà bạn có thể gửi tiền đến. 


Khi nói đến chuyện làm từ thiện, cho cha mẹ bạn biết là bạn đang dự định 
làm gi. Chúng tôi thường thích tin là mọi người đều trung thực, nhưng vẫn có 
những người bất lương, giả vờ quyên tiền làm từ thiện cốt chỉ để hưởng lợi 


cho bản thân. Cha mẹ bạn giúp bạn xác định được tổ chức nào đáng tin cậy. 


CH HEO 2 = TIẾTKIỆM 


Chú heo thứ 2 của tôi dùng để cất tiền tiết kiệm. Người cha giàu nghĩ rằng 
có đủ tiền để chi tiêu cho một năm khá quan trọng. Ngày nay, công thức này 
khó theo nhưng ý tưởng này là có tiền dành dụm để trang trải cho những ngày 
“túng quán”. Chú heo này đại diện cho an toàn. Trong lúc có tiền bỏ vào chú 
heo này là quan trọng nhưng bạn không cần thiết phải bỏ toàn bộ thu nhập sau 
сһі phí vào chú heo пау. Бау là lý do: 


Hầu hét tài khoản ngân hàng nào cũng mang lại cho bạn lãi suất hàng 
tháng. Đó là cách nhằm khuyến khích bạn bỏ tiền vào ngân hang - vì vay 
ngân hàng có thể sử dụng tiền của bạn. Có thể bỏ vào ngân hàng hàng tháng 
là một điều thú vị, như thể đó là một ma lực vậy. Nhưng sự thật lãi suất không 
nhiều. Nơi bạn có thể thấy kết quả thật sự là bỏ tiền vào những tài sản của 


bạn. 


MỘT LẦN ĐẾN NGÂNHÀNG 


Một ngày nào đó, sau giờ học bạn đến một ngân hàng gần nhà nhất. (Đừng 
quên nói cha mẹ biết là bạn đang đi đâu đấy nhé. Hay, bạn có thể mời cha 


hoặc mẹ di cùng.) 


Tại ngân hàng, yêu cầu được gặp mặt người phụ trách khách hàng. Họ sẽ 
mô tả cho bạn những loại tiền gửi và lãi suất mới nhất của từng loại. Cho họ 
biết nhu cầu của bạn: Bạn có khoản tiền mà bạn muốn để qua một bên để sau 


này sử dụng không? Bạn cần có một tài khoản để có thể rút tiền ra bất cứ lúc 


nào bạn сап? Có những loại tài khoản khác mà bạn cần. 


Bạn cũng có thể xin những brochure có tại ngân hàng và nghiên cứu các 
loại tài khoản khác nhau và cách bạn mở. Tìm câu trả lời cho những câu hỏi 
sau: Tài khoản nào cần cân băng tối thi Tài khoản nào có lãi suất cao nhất? 


Tài khoản nào cho phép bạn viết séc và rút tiền khi có yêu cầu? 


CHÚ HEO 3 = ĐẦU TƯ 


Chú heo thứ 3 là để đầu tư và đại diện cho liều lĩnh và học hỏi, mua và xây 
dựng tài sản. Lúc 9 tuổi tôi dùng tiền đầu tư vào truyện tranh và, sau đó là tiền 
xu cổ, cổ phần, và bất động sản. Như bạn biết đó chú heo thứ ba là thứ mà 
người cha giàu bảo tôi phải tập trung vào. Chú heo thứ hai là thứ mà nhiều 
người nghĩ là họ cần tập trung. Nhưng vì đầu tư mạng lại nhiều tiền hơn 
những tài khoản ở ngân hàng nên người cha giàu biết rằng chú heo thứ ba 


đáng được chú ý nhiều hơn để tạo ra của cải. 


NGƯỜI CHA GIÀU: HỎI VÀ ĐÁP 
NHỮNG CHUHEOGIUTIEN CHỈ DANHCHO ТРЕ CON? 


Tôi thừa nhận rằng, ý tưởng về ba chú heo giữ tiền nghe có vẻ khá trẻ con, 
nhưng nó thật sự rất hữu ích. Tôi vẫn còn giữ ba chú heo này. Chúng là vật 
nhắc nhở rất tốt. Giữ tiền trong những chú heo này that sự là một an dụ cho 
những gi tiền bạn làm ra nếu bạn để tiết kiệm và đầu tư khôn ngoan. Tiền bạc 


phát triển! 


Có tiền là một cơ hội tuyệt vời để làm những chuyện tốt trên thế giới. Sự 
thông minh tài chính cho phép bạn làm việc hay không làm việc, mua bất cứ 
thứ рі bạn muốn mà không quan tâm đến giá cả, hoặc làm từ thiện hay những 
chuyện quan trọng đối với bạn. Tiền mà không có sự thông minh tài chính là 
tiền sớm ra đi. 


BẠN SELAMGI NEU BANCO 1 TRIỆU DOLA? 


Cách đây may năm trên truyền hình Му có chương trình “Nhà triệu phú”. 
Mỗi chương trình được bắt đầu với một người đàn ông có mặt tại nhà của một 
người nào đó cùng với một ngân phiếu, và cho các bạn thấy phản ứng của 
những con người khác nhau đối với việc nhận tiền. Thường những người 
tham lam, hay những người để cho cảm xúc quyết định cách xài tiền, sẽ mất 
tiền rất nhanh. Những người hiểu sức mạnh của tiền bạc tốt hơn sẽ cho đi một 
cách không ích kỷ, hay sử dụng nó bằng cách chia nó vào những chú heo của 


bản thân. 


Nếu bạn là triệu phú, bạn sẽ cho ai trong cuộc đời bạn một triệu đôla? Bạn 
nghĩ họ sẽ phản ứng như thế nào? Bạn nghĩ họ sẽ dùng tiền đó như thế nào? 
Còn bạn, bạn sẽ xài số tiền đó ra sao? Bao nhiêu phần trăm bạn bỏ vào từng 


chú heo? 


PHÁT TRIENTIEN CUA BAN 


Có lẽ hồi nhỏ ban đã xem qua nhiều sách tranh, trong đó có hinh ảnh một 
cậu bé/cô bé cầm một thùng nước tưới lên “cây tiền”. Tôi đoán được đây là 
cách dễ dàng nhất để dạy cho trẻ em biết rằng nếu chúng quan tâm đến tiền, 


nó sẽ phát triển. Nhưng “quan tâm” đến tiền của bạn có nghĩa là gi? 


Sau khi họ được về 3 chú heo giữ tiền, bạn có thể nghĩ rằng mọi chuyện 
nằm ở chỗ bạn ngồi trên đống tiền của mình. Điều buồn cười ở đây là gi? Tin 
tốt lành là: Bỏ tiền vào những chú heo này chỉ là một phần của công thức làm 
giàu. Những phần khác của công thức này có thể dường như đối nghịch han — 
đó là chuyện giữ cho tiền bạn của bạn vận hành. Đó là phần tốt nhất! Niềm 


vui bắt đầu khi bạn có tiền trong cả ba chú heo... 


LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ (ROI) 

Người cha giàu thường nói, “Những người tiết kiệm là những người bị thua 
lỗ”. Nói như thế không có nghĩa là ông bảo chúng tôi tiết kiệm (dành dụm) là 
xấu. Ông muốn chúng tôi thấy được những giới hạn của việc tiết kiệm. Ví dụ, 


giả sử tôi quyết định mua tòa nhà chung cư và cho thuê các căn hộ trong đó. 


Tôi mua với gia 100.000 dóla và sử dung 10.000 4біа tiền tiết kiệm để trả tiền 
mặt. Tôi đến ngân hàng để vay có thế chấp, có nghĩa là tôi phải vay số tiền 
còn lại (90.000 đôla) từ ngân hàng để mua chung cư đó và trả số tiền vay 
(cộng với lãi suất) cho ngân hàng mỗi lần một ít trong khoảng thời gian đã 


thỏa thuận. 


Trong một năm, thu nhập tôi kiếm được từ những người thuê căn hộ — trừ 
đi tiền trả cho ngân hàng, thuế, và những khoản tiền khác cho việc duy tu bảo 
trì — có khả năng là 10.000 đôla, bằng với số tiền mặt trả lúc ban đầu. Tôi sẽ 
lấy 10.000 đôla và mua những chung cư khác, nhà cửa, doanh nghiệp, hay cổ 
phần. Như người cha giàu nói, tiền của ta đã quay trở về rất nhanh. Tỷ lệ lợi 
nhuận trên vốn đầu tư là 100%. Tôi vẫn còn đang sở hữu chung cư, nhưng tôi 
đã không thu được tiền từ nó nữa. Bây giờ tất cả nguồn thu nhập tôi nhận 
được cung cấp tỷ lệ nợ trên vốn không giới hạn. Nếu tôi đã giữ 10.000 đôla 
ban đầu trong tài khoản ngân hàng, số tiền đó sẽ đi vào một nơi hư không nào 
46. 


TU TRACHO MINH TRUOC 


Нау quay trở lai với ba chú heo giữ tiền. Trước đây tôi đã lay số tiền cần để 
mua chung cư từ chú heo thứ hai. Ngay khi tôi kiếm được tiền, nơi đầu tiên 
tôi đặt tiền mình vào là đặt trở lại chú heo thứ 2. Ý tưởng tự trả cho mình 
trước xuất phát từ một quyển sách do GeorgeClason viết, tựa đề là Người dan 
ông giàu nhất ở Babylon. 


Hãy nhìn báo cáo tài chính dưới đây. 


Công việc Thu nhập 


Thuế 
Tiền vay 
Thực phẩm 


Chi phí 


Tiêu sản 


Tài sản 


Tiết kiệm 
Đầu tư 


Đây là báo cáo tài chính của một người phụ nữ đã tự trả cho mình trước. 
Mỗi tháng cô bỏ tiền vào cột tài sản (thu nhập) trước khi cô ta trả tiền vay 
ngân hàng hàng tháng và tiền học phí. Ngay cả khi cô hơi thiếu hụt tiền cô 
cũng trả cho mình trước. Cô không tiêu xài tiền tiết kiệm của mình mặc dù 
đôi khi cô cũng bị thiếu tiền. Điều này làm cho cô thật sự nghĩ về cách để tạo 


nên sự khác biệt. 


Trong chương tiếp theo tôi sẽ nói về nợ. Có thể bạn nghe rất nghịch tai, 
nhưng có một thứ như thế - “nợ tốt”. 


BẠN GIÀU CHƯA? 

Trong phần giới thiệu, tôi đã yêu cầu bạn đặt một thẻ đánh dấu vào giữa 
quyển sách như là một cột mốc quan trọng trên con đường đến với sự giàu có. 
Bạn đã làm như thế nào rồi? Dành ít phút để viết vào Nhật Ký Người Cha 
Giàu những ý nghĩ về những điều đã thay đổi cho đến thời điểm này. Bạn có 
cảm giác là mình tiêu xài ít hơn không? Hay, ít nhất bạn cũng đã nhận thấy 
được cách xài tiền? Bạn có tự tin hơn với ý tưởng rang thay đổi cách bạn nghĩ 
về tiền bạc sẽ đưa bạn đến con đường dẫn đến tự do tài chính? 


CHUONG 10 


Оиап Іу по 


МО ТОТУА МО ХАС 


Có lẽ bạn đang tự hỏi tại sao quản lý nợ - thay vì thoát khỏi nợ — có thể la 
bài học quan trọng trong một cuốn sách viết về làm giàu. Trước đây tôi có ý 
nghĩ là người giàu không hề biết đến nợ пап là gì — và những từ như “giàu” và 
“nợ” không thể nào đứng cùng một câu được, hay thậm chí trong cuộc đời 
của một người. 

Người cha nghèo của tôi làm việc vất vả cả đời cốt để thoát khỏi nợ nần. 
Người cha giàu làm việc cực nhọc cả đời chỉ để dẫn vào nợ. “Nếu con muốn 


giàu có,” ông nói, “con phải phân biệt được nợ tốt và nợ xấu”. 


NEN TANG THẺ TÍN DUNG 


Khi bạn nhận mon qua sinh nhật là mot khoản tiền mặt, điều đầu tiên bạn 
làm gì? Vội vã chạy đến cửa hàng và tiêu ngay số tiền đó? Điều này giống 
như một người nào đó bảo bạn đừng nghĩ tới từ “con voi”. Khó nhỉ? Tôi có 
cảm giác là ngay khi tôi bảo bạn đ đến từ đó, thì từ đó đã nhảy ngay vào đầu 
bạn. Tôi biết rằng bảo ai đó đừng có xài tiền có thể gây ra một phản ứng 
tương tự. 

Nếu bạn không thể chống lại cám dỗ mua những vật trang trí bé nhỏ và gặp 
khó khăn trong việc giữ chặt tiền trong bóp, thì mua thẻ tín dụng càng làm 
bạn gặp khó hơn khi muốn sử dụng tiền mặt. Với tiền mặt, bạn thật sự nhìn 
thấy những hóa đơn. Ở quầy tính tiền mặt, bạn phải móc tiền ra khỏi bóp, 
đếm, trả cho những món hàng, và nhận lại tiền thối. Với thẻ tín dụng, bạn chỉ 
có mỗi việc là lấy ra tấm nhựa, đưa cho thu ngân hay người đứng sau quay 
hàng (hay bất cứ ai mà bạn có thể để cho quét qua máy) và ký tên. Thế thôi! 
Thủ tục quá đơn giản, bạn khó lòng biết được ban dang trả cho cái gi. Và điều 


đó có thể rất nguy hiểm. 


DUONG XOAN OC ĐI XUỐNG 


Sở hữu thẻ tin dụng có thể gây rac rối cho bạn. Day là cách vận hành của 
thẻ tín dụng. Bạn nhận được một lá thư, trong đó người ta gửi cho bạn một thẻ 
tín dụng, với lãi suất ban đầu khá thấp. Với tấm thẻ nhựa kỳ diệu này, bạn có 
thể mua được nhiều thứ bằng tiền mà bạn thật sự không có. Bạn mua bất cứ 
thứ gì bạn thích. Sở hữu một thẻ tín dụng giống như có một tấm séc ký sẵn — 
cho đến khi hóa đơn được gửi tới. Thật đáng ngạc nhiên là những cuộc mua 
sam của bạn đã nhanh chóng được đưa vào báo cáo hóa đơn, và những danh 
sách rất rõ ràng ngày giờ, số lượng của từng cuộc mua sắm. Và đây chính là 
nơi rắc rối bát đầu tăng liên tục. 

Tờ báo cáo thẻ tín dụng có ghi thời hạn chót bạn phải thanh toán và số tiền 
nợ. Nó không chỉ cung cấp số tiền nợ tổng cộng mà còn số tiền phải trả tối 
thiếu. Um... 10 đôla dường như bạn nghĩ chang thấm tháp vào đâu. Tôi sẽ chỉ 


trả mức tối thiểu cho đến khi thanh toán xong những cuộc mua sắm của mình. 


Nếu bạn trả hết nợ bằng cách dùng quyền chọn thanh toán tối thiểu, điều rất 
có thể xảy ra là bất cứ thứ gì bạn mua đều đã bị hư hỏng hay lỗi thời rất lâu 
trước khi chúng được thanh toán xong. Trả số nợ tối thiểu trên bang cân đối 
thường có nghĩa là bạn phải trả cái giá của mức lãi suất cực cao. Nếu bạn 
không biết, tôi nhắc bạn, chính tỷ lệ phần trăm trong tổng số nợ rất lớn của 
bạn được cộng thêm vào hóa đơn hàng tháng của bạn. Vì thế mỗi tháng hóa 
đơn của bạn tăng lên khi bạn thậm chí không mua gì cả. Điều này còn tệ hơn 
là xài tiền vào tiêu sản — nó gần giống như thể là bạn đang dội nước để tiền 
trôi tuột vào bồn cầu! 

Lay ví dụ, bạn mua một chiếc TV màn hình tinh thé lỏng giá 2,000 đôla, và 
bạn thanh toán hết bằng cách dùng thanh toán tối thiểu. Bạn có thể mất 30 


năm để trả xong chiếc ТУ nếu lãi suất thẻ của bạn là 18%. 


Nắm quyền kiểm soát hóa đơn thẻ tín dụng của bạn trước khi chúng vượt 


quá tầm kiểm soát. Bạn càng già, càng khó kiểm soát được nó. Bắt đầu thực 


hiện những kỷ luật ngay từ hôm пау. Lần sau ban và những người bạn của 
bạn có lang thang ở khu mua sắm, chỉ nên nhìn thôi nhé, thay vì tung tiền 
hoang phí vào những vật trang trí bé nhỏ để rồi vài tháng sau thấy chúng đã 
lỗi thời. Và nếu bạn mua bằng thẻ tín dụng, thì cố gắng khi hóa đơn đến nên 


thanh toán hết một lần. 


Thẻ tín dụng có thể là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của bạn, nhưng không 
phải lúc nào cũng thế. Thật vậy, nếu bạn dùng thẻ tín dụng một cách khôn 
ngoan — nghĩa là bạn thanh toán hóa đơn đúng hạn — bạn sẽ có một cơ hội 
tuyệt vời để thiết lập nên một sự đánh giá tín nhiệm tốt. Điều này sẽ rất thuận 
lợi cho bạn khi sau này bạn muốn vay tiền mua tài sản để tạo ra nguồn thu 
nhập thụ động — như mua bất động sản, một loại tài sản sản sinh thu nhập. 


Thẻ tín dụng cũng giúp bạn theo dõi cách sử dụng tiền của mình. 


MỖI LÚC MỘT ĐÔLA 


Thường khi nói chuyện trước đám đông, tôi bảo người ta khi mỗi đôla đến 
với họ, họ có quyền năng để quyết định định mệnh của họ. Bạn cũng vậy. Bạn 
sẽ giàu hay nghèo trong cuộc đời mình? Xài đồng đôla đó một cách ngu dốt 
và bạn đã chọn trở thành nghèo nàn. Sử dụng tiền đó để mua tiêu sản không 
biết bao nhiêu lần, và bạn sẽ luôn là những người trung lưu. Học cách để có 
tài sản và bạn đang chọn lựa của cải làm mục tiêu và tương lai của bạn. Chọn 
lựa là quyền của ban - mỗi ngày với mỗi đôla bạn nhận và mỗi đôla ban sử 
dụng. Đây là một trách nhiệm đáng sợ và nó mang lại một cảm giác quyền 
lực. Tương lai tài chính của bạn là trong tay bạn! 


KET LUAN 


Bước khởi dau thuận lợi trên con đường tài chính 


của bạn 


Vào năm 1990, người bạn tốt nhất của tôi — Mike tiếp quản đế chế của cha 
anh ấy, và thật vậy, anh ấy đang làm công việc thậm chí còn tốt hơn cả cha 
mình. Giờ đây anh ta đang chuẩn bị cho con anh kế vị vị trí của anh, giống 
như cách cha anh đã chuẩn bị cho chúng tôi. Bởi vì anh vẫn kiên trì làm việc 
để hoc (đừng làm việc vì tiền!) bắt dau từ lúc 9 tuổi, Mike đã có được sự 
thông minh tài chính. Anh ấy là loại người tạo ra may mắn riêng cho bản thân 
và tự làm ra tiền cho mình. Anh đón nhận những gi cuộc đời ban tặng và làm 


cho nó tốt hơn. 


Tôi nghỉ hưu năm 1994 - ở tuổi 47, và vợ tôi, Kim, lúc đó 37 tuổi. Về hưu 
không có nghĩa là không còn làm việc nữa. Chúng tôi có thể chọn lựa làm 
việc hay là không, và sức khỏe của chúng tôi phát triển một cách tự nhiên. 
Những tài sản của chúng tôi cũng tự phát triển. Nó giống như chúng tôi đã 
trồng cây tiền. Nhiều năm qua chúng tôi tưới nước, chăm sóc nó và rồi nó đã 
không cần đến chúng tôi nữa. Rễ của nó đã ăn đủ sâu. Bây giờ cái cây đang 
cung cấp cho chúng tôi bóng mát để thụ hưởng. 

Hồi đó còn nhỏ, không phải lúc nào tôi cũng hiểu hết những gi người cha 
giàu nói. Như với những người thầy vĩ đại của tôi, những lời của người cha 
giàu tiếp tục dạy dỗ tôi trong nhiều năm. Những lời khuyên và bài học của 


ông vẫn sống cùng tôi ngày nay. 


CHỌN LỰAKHÔN NGOAN! 
Tôi chỉ có một lời khuyên cuối cùng cho bạn ngay bây giờ: Chọn bạn và 
người cố vấn cho bạn một cách khôn ngoan. Cẩn thận với người mà bạn xin 


lời khuyên. Nếu bạn muốn đến một nơi nào đó, tốt nhất là nên tìm người ở 


chó do. 

Chang hạn, nếu năm sau bạn quyết dinh leo nui Everest, rõ rang là ban nên 
tim lời khuyên từ những người đã leo núi nay rồi. Tuy nhiên, khi nói chuyện 
leo lên những ngọn núi tài chính, hầu như mọi người lại đi hỏi ý kiến của 
những người bị kẹt trong những đầm lầy tài chính. 

Người cha giàu động viên tôi là lúc nào cũng phải có một huấn luyện viên 
hoặc một cố vấn. Ông không ngừng nói, “Những đội bóng chuyên nghiệp có 
huuyện viên. Những đội bóng nghiệp dư không có”. 


Ví dụ, tôi chơi golf và theo bài học này, nhưng tôi không có một huấn luyện 
viên toàn thời gian. Có lẽ điều này giải thích tại sao tôi phải bỏ tiền ra để chơi 
golf, mà không phải là nhận được tiền từ việc chơi. Tuy nhiên, khi nói đến 
những trò chơi kinh doanh và đầu tư, tôi có một vài huấn luyện viên. Tại sao 
tôi có họ? Tôi có những huấn luyện viên này bởi vì tôi được trả tiền để chơi 
những trò chơi này. 


Vì vậy bạn hãy chọn cố vấn cho mình một cách khôn ngoan. Đó là một 
trong những điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm. Một trong những điều 


quan trọng khác mà bạn có thể làm là chọn bạn một cách khôn ngoan. 


NHỮNG NGƯỜI MABANDANH THOT GIAN 
VỚI HỌ LÀ TƯƠNG LAICỦA BẠN 


Гау Nhật Ký Người Cha Giàu ra và viết xuống tên của 6 người mà bạn 
dành thời gian cho họ nhiều nhất. Nhớ là những người bạn dành thời gian với 
họ nhiều nhất chứ không phải những người theo mối quan hệ. (Đừng đọc 
phần tiếp theo cho đến khi bạn viết đủ 6 tên). 


Cách đây 15 năm, trong một cuộc hội thảo, người hướng dẫn cũng yêu cầu 
chúng tôi làm tương tự như vậy. Tôi đã viết xuống 6 tên. Ông ấy bảo chúng 
tôi hãy nhìn vào 6 tên đó, rồi ông thông báo, “Các bạn đang nhìn ở tương lai 
của mình. Sáu người mà bạn dành nhiều thời gian với họ nhất chính là tương 


lai của các bạn.” 


Sáu người ma bạn dành nhiều thời gian nhất với có thể không nhất thiết lúc 
nào cũng phải là những người bạn của bạn. Đó có thể là thầy cô giáo, người 
trong gia đình, hay thành viên của một tổ chức nào đó. Danh sách của tôi bộc 
lộ ra khá nhiều điều khi tôi bắt đầu nhìn bên dưới bề mặt. Tôi nhìn thấy bên 
trong tôi, có điều tôi thích уа có cái tôi chang thích tí nào. 

Người hướng dẫn yêu cầu chúng tôi đi khắp phòng để trao doi danh sách đó 
với những người khác. Càng thảo luận nhiều với những người khác tôi càng 


lắng nghe họ nhiều hơn, và tôi càng nhận thấy tôi cần phải thay đổi. 


Thực vậy, bài tập này chăng ảnh hưởng gi đến những người bạn dành thời 
gian với họ. Nhưng nó có ảnh hưởng đến nơi bạn sắp đến và những gi bạn sắp 
làm trong cuộc sống. 

Mười lam nam sau đó tôi đã lam lại bài tập này, những người tôi dành thời 
gian nhiều nhất trước đây tất cả đều doi khác, ngoại trừ một người. Năm 
người trong danh sách cũ giờ vẫn là những người bạn thân thiết, nhưng chúng 
tôi ít gặp nhau. Họ là những con người tuyệt vời và họ hạnh phúc với cuộc 
song của họ. Thay đổi của tôi chỉ tac động đến tôi. Tôi muốn thay đổi tương 
lai mình. Để thay đổi tương lai một cách thành công, tôi phải thay đổi suy 
nghĩ trước tiên, và kết quả là thay đối những người tôi dành thời gian với họ. 
Chọn để dành thời gian cho những người hiểu và đánh giá cao tầm nhìn và 
mục tiêu của bạn. Hay lý tưởng hơn, chọn những người chia sẻ với bạn những 


điều dó! 


ĐIỀU TÔI HỌC ĐƯỢC TỪ HAINGƯỜICHA 


Cả hai người cha của tôi là những người tốt bụng. Cả hai đều có thói quen 
cho đi trước. Dạy là một trong những cách của họ để cho đi. Họ càng cho đi, 
họ càng nhận lại được nhiều hơn. Ở một phương diện nào đó, tôi trở thành cả 
hai người cha khi trưởng thành. Một phần của tôi là nhà tư bản, người rất 
thích trò chơi tiền bạc và làm ra tiền. Một phần khác của tôi là một người thầy 
có trách nhiệm với xã hội, người quan tâm sâu sắc đến khoảng cách khá xa 
giữa người giàu và người nghèo. 


MOT NEN TANG VUNG CHẮC 


Ca Mike va tôi đều được nhận một nền tảng kiến thức vững chắc. Chúng tôi 
nhận ra rằng tài sản quý giá nhất của chúng tôi là “cái đầu”. Nếu trí óc được 
rèn luyện để nhìn ra cơ hội, thì nó có thể tạo ra của cải lớn chỉ trong thời gian 
ngắn. Mike và tôi đã học bài học này lúc còn bé. Bây giờ chúng tôi đã trưởng 
thành, nhưng chúng tôi vẫn đang xây dựng cuộc sống mình trên nền tảng 
vững chắc. Tôi vẫn còn đang áp dụng những điều người cha giàu dạy. Đó là 
điều tôi mong muốn cuốn sách này mang lại cho các bạn. Tôi hy vọng rằng 
tôi là người thầy tốt cho các bạn cũng như người cha giàu đã là người thầy 
của tôi vậy. 

Tôi hy vọng với kiến thức tài chính khá lớn này, bạn có thể chọn chính xác 
điều các bạn muốn trong cuộc đời mình. Với kiến thức để chăm sóc bản thân 
về mặt tài chính, bạn cũng có thể chăm sóc những người khác, cho dù đó là 
bỏ tiền ra làm từ thiện hay có thể cho bạn bè hay những thành viên trong gia 
đình những thứ họ muốn và cần mà không hề lo lắng. Điều này sẽ giúp bạn 


sống một cuộc sống trọn vẹn và giàu có hơn. 
Cám ơn các bạn đã đọc quyển sách này. 


ROBERT KIYOSAKI 


Thu cua SharonLechter 


BAN LÀNGƯỜITUYỆT VOT 


Bạn có thể lam bat cứ thứ gi ban muốn. Bây giờ bạn có những công cu cơ 
bản về kiến thức tài chính, bạn có những chọn lựa thật sự về tương lai tài 
chính của bạn. Tôi muốn hỏi bạn một câu: Bạn sẽ làm gì với khởi đầu thuận 
lợi về tài chính của bạn? Tôi rất muốn biết điều đó. Tôi muốn bạn viết và kể 
cho tôi nghe về những ước mơ của bạn. 

Robert và tôi đưa ra cho bạn một thử thách. Chúng tôi muốn yêu cầu bạn 
hãy phấn đấu và trưởng thành và tìm những cơ hội để tạo ra của cải bằng 
những cách sáng tạo уа hấp dẫn - và bạn hãy kể cho tôi nghe. Xuyên suốt 
quyển sách này chúng ta đã trải qua một chuyến di cùng với nhau. Bạn đã đọc 
quyển sách này, bạn đã lên trang web của chúng tôi, và tôi hy vọng bạn cũng 
có dịp chơi những trò chơi của chúng tôi. Tôi muốn biết thêm hướng di hành 
trình của bạn sắp tới. 

Cam ơn và tôi mong chờ thư của bạn. 


Sharon Lechter 


Thư về cho chúng tôi theo địa chỉ 


teens@richdad.com 


